Nhân duyên học 


Nhân duyên học 


THÍCH THÁI HÒA 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ 


MỤC LỤC 


Ngỏ 

Chương một: Từ ý nghĩa đến thực nghiệm 
Chương hai: Các loại Nhân 
Nhân hai loại 

Nhân ba loại 

Nhân bốn loại 

Nhân năm loại 

Nhân năm loại 

Nhân sáu loại 

Nhân mười loại 

Chương ba: Các loại Duyên 
Duyên có bốn loại 

Hai mươi bốn duyên 
Mười hai duyên khởi 


\O 


13 
13 
14 
15 
23 
25 
26 
34 
51 
51 
78 
83 


Chương bốn: Phương pháp quán chiếu Duyên khởi 143 


Quán chiếu lưu chuyển 143 
Quán chiếu hoàn diệt 148 
Hiệu quả của nhân duyên quán 154 
Chương năm: Các loại Quả 157 
Đẳng lưu quả 157 
Dị thục quả 1ố1 
Sĩ dụng quả 164 
Tăng thượng quả 167 
Ly hệ quả 169 
Tài liệu tham khảo 171 


‹ 


Duyên khởi là giáo lý xuyên suốt từ Phật giáo Nguyên 
thủy đến các Bộ phái và Đại thừa. Xuyên suốt đến nỗi, 
niễu ta không thâm nhập được giáo lý Duyên khởi là ta 
chưa có đủ nhân duyên để bước vào cửa ngõ của Đạo 
Phật dưới bất cứ hình thức nào. 


Duyên khởi là giáo lý sâu thẳm, vi điệu, do tự thân đúc 
Phật chứng ngộ và giảng dạy xuyên suốt trong các thời 
pháp thoại, từ khi Ngài chuyển vận Pháp luân tại vườn 
Nai, cho đến khi Ngài nhập Niết-bàn tại rừng Ta-la 
Song thọ, dưới nhiễu hình thức sâu cạn, rộng hẹp, cô 
đọng hay quảng bác khác nhau. 


Nhân không đủ duyên, nhân không thể sinh khởi quả. Đủ 
duyên, thiếu nhân, quả không thể sinh thành. Quan hệ giữa 
nhân quả là do duyên tác động. Nếu không có duyên tác 
động, nhân không thể tựu thành và quả không thể sinh khởi. 
Nhân quả sinh khởi do duyên tác động, nên nó sinh mà 
không phải là thường, nó diệt mà không phải là mất 
hẳn, nó sinh mà không có tác giả sinh, nó diệt mà không 


NHÂN DUYÊN HỌC | 7 


có chủ thể diệt, nó hiện hữu mà không phải hằng hữu, 
tự tính vốn không mmà không phải là ngoan không như 
lông rùa sừng thỏ. 

Chỉ chừng ấy thôi, cũng đủ để hiểu tại sao, Tôn giả Xá- 
lợi-phất đã là một Triết gia và một Luận sư nổi tiếng 
của Bà-la-môn giáo thời bấy giờ, khi gặp Assaji (A-xả- 
bệ-thệ), một vị Tỷ kheo trẻ tuổi đang khất thực tại thành 
Vương-xá và hỏi: “Ngươi xuất gia tu học với ai? Ai là 
Thây của ngươi? Vị đó đã dạy cho ngươi điêu gì?”. Tôn 
giả Assaji đã cung kính trả lời: “Tôi xuất gia với bậc Đại 
Sa-môn Gotama. Đại Sa-rnôn Gotama là Thầy của tôi. 
Thây tôi dạy cho tôi về pháp duyên khởi. Nghĩa là các 
pháp sinh khởi cũng từ nhân duyên mà hủy diệt cũng 
tử nhân duyên”, khiến cho vị Luận sư nổi tiếng này tỉnh 
nộ, chiêm nghiệm sâu xa nghĩa lý Duyên khởi và chính 
giáo nghĩa này đã làm cho vị Luận sư nổi tiếng ấy, tự 
động từ giã truyễn thống tư duy triết học và tâm linh 
của mình, để tìm đến đức Phật học đạo và đã trở thành 
bậc trí tuệ số một, trong hàng đệ tử Thanh văn của Ngài. 


Giáo lý Nhân duyên hay Duyên khởi là sâu thẳm, vi điệu 
như vậy, nên những ơì có được trong tập sách này không 
phải là tôi, không phải là của tôi mà là của Duyên khởi. 


Chùa Phước Duyên - Huế, cuối Thu Quý Ty (2013) 
Tỷ Kheo - Thích Thái Hòa 


8 | THÍCH THÁI HÒA 


C HƯƠNG MỘT 


TỪ Ý NGHĨA ĐẾN THỰC NGHIỆM 


Nhân duyên học là gì? Nhân duyên học là học 
về giáo lý do đức Phật dạy có nội dung về nhân 
duyên và nhân quả. Nhân, tiếng Phạn gọi là 
Hetu. Duyên, tiếng Phạn gọi là Pratya và Quả, 
tiếng Phạn gọi là Phala. 


Nhân hay hetu là năng lực hay động cơ tác động; 
Duyên hay pratya là những điều kiện tương tác, 
hỗ trợ khiến cho từ nhân sinh khởi quả và quả 
hay phala là kết quả hình thành do quá trình tác 
động thành tựu của nhân và duyên. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 9 


Nhân duyên, nhân quả là một thực tại khách 
quan, là chân lý phổ biến cho mọi hiện hữu. Ở 
trong đời, không có sự hiện hữu nào là không 
hiện hữu từ nhân duyên, nhân quả. Nhân thiếu 
duyên, quả không thể sinh. Quả thiếu duyên, quả 
tự hủy diệt. Và nhân thiếu duyên, nhân luôn luôn 
ở trong trạng thái tiềm ẩn. 

Sở đĩ con người bị rơi vào đời sống tà kiến và luân 
chuyển trong khổ đau là do con người không giác 
ngộ được đạo lý nhân duyên, nhân quả. 


Ở trong đời, người nào gieo nhân thiện, lại được 
yếm trợ bởi duyên lành, người ấy ắt hẳn sẽ gặt 
quả vui. Người nào gieo nhân ác, lại được hỗ trợ 
bởi duyên xấu, người ấy nhất định sẽ gặt quả khổ. 
Người nào gieo nhân ác, lại được yểm trợ bởi 
duyên lành, quả khổ sẽ đến với người ấy không 
có toàn vẹn. Người nào gieo nhân thiện, lại được 
yểm trợ bởi duyên xấu, quả lành sẽ không thành 
tựu toàn vẹn đối với người ấy. 


Nhân duyên, nhân quả là đạo lý sống động, thẳm 
sâu, vi diệu, liên hệ chằng chịt giữa tâm và vật, 
giữa tác ý và hành động, giữa chủ thể và đối tượng, 
giữa đời này và nhiều đời về trước, giữa đời này 
và với nhiều đời về sau, giữa người này với người 


10 | THÍCH THÁI HÒA 


kia, giữa người này với nhiều người kia, giữa 
con người với muôn loài, giữa muôn loài với con 
người, giữa con người với thiên nhiên và toàn thể 
vũ trụ, và nhân duyên, nhân quả còn có sự tương 
tác khiến liên hệ giữa con người với những thế 
giới khác,... 

Và trong sự liên hệ trùng trùng duyên khởi với 
nhau như vậy, “khiến cho cái này có là cái kia có; 
cái này không là cái kia không. Cái này điệt là cái 
kia sinh và cái kia sinh là cái này diệt. Khiến cho 
cái này có mặt trong cái kia và cái kia có mặt trong 
cái này, chúng làm nhân duyên tự nội cho nhau. 
Trong cái một có cái tất cả và trong cái tất cả có cái 
một. Chúng hòa điệu tuyệt đối với nhau, khiến cho 
cái này làm nhân, thì cái kia làm duyên; khiến cái 
kia làm nhân, thì cái này làm duyên; khiến cho cái 
này làm chủ thể, thì cái kia làm đối tượng, và cái 
này làm đối tượng, thì cái kia làm chủ thể”. 

Và do sự liên hệ chẳng chịt giữa nhân duyên và 
nhân quả như vậy, nên tự thân của các sự hiện 
hữu, không có sự hiện hữu nào là hiện hữu đơn 
thuần mà tất cả đều là hiện hữu bởi nhân duyên. 
Vì vậy, chúng hoàn toàn không có một cá thể nào 
tồn tại độc lập trong cộng đồng nhân duyên ấy. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 11 


Vì vạn hữu do nhân duyên tương tác cộng tổn, 
nên tự tính của chúng lúc nào và ở đâu cũng là “vô 
ngẩ”; vì vạn hữu do nhân duyên tương tác cộng 
tồn, nên mọi hình thái biểu hiện của chúng lúc 
nào và ở đâu cũng đều là “vô thường”; và vì vạn 
hữu do nhân duyên tương tác cộng tổn, nên bản 
thể của chúng lúc nào và ở đâu cũng là “không” 


Tính không của vạn hữu, là không sanh, không 
diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không 
giảm, không thường, không đoạn, không lai, 
không khứ, không đồng nhất, không dị biệt, 
chúng vượt thoát mọi ý niệm của cảm giác, của 
tri giác, của các chủng tử kinh nghiệm và của mọi 
quan năng nhận thức. Do quán chiếu thường trực 
đối với “không lý” của vạn hữu mà thâm nhập và 
chứng ngộ. 

Vì vậy, ý nghĩa của nhân duyên học không phải 
là cái học thuộc về chữ nghĩa, suy nghiệm và đối 
chiếu, mà là cái học của thực nghiệm, của tự tri, 
tự chứng và tự mình giác liễu. 


12 | THÍCH THÁI HÒA 


C HƯƠNG HAI CÁC LOẠI NHÂN 


Theo các Kinh và Luận, nhân có nhiều loại, 
nhưng ta có thể tóm tắt các loại như sau: 

Nhân hai loại 

Theo Kinh Niết Bàn 28, nhân có hai loại như sau: 
1. Năng sanh nhân 

Nhân tiểm ẩn bên trong, có khả năng tác động 
sinh khởi sự vật. Đối với các loài hữu tình, thì đệ 
Bát thức là năng sanh nhân. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 13 


Theo Duy Thức học, đệ Bát thức hay thức thứ 
tám là Năng sanh nhân, vì nó có khả năng dẫn 
sinh bảy thức còn lại và là nơi tích tập, cũng như 
khởi hiện của các chủng tử thiện ác. 

2. Phương tiện nhân 


Phương tiện nhân là những nhân làm dẫn sinh 
các hạt giống thiện ác từ đệ Bát thức của các loài 
chúng sanh. Đối với các loài chúng sanh, bảy 
thức còn lại của tám thức, đều gọi là Phương tiện 
nhân. 


Phương tiện nhân, cũng còn gọi là Liễu nhân, ấy 
là nhân biểu hiện cụ thể bên ngoài. 
Nhân ba loại 


Theo Thành Thật Luận, thì nhân có ba loại như 
SaU: 


1. Sanh nhân 


Nhân tác động sinh khởi các pháp thiện ác, dẫn 
sinh quả báo khổ vui, ấy gọi là sanh nhân. 


2. Tập nhân 


Nhân tập hợp các hạt giống tham dục, khiến cho 


14 | THÍCH THÁI HÒA 


hạt giống tham dục càng lúc càng tăng trưởng, 
dẫn sinh kết quả khổ đau. Hoặc nhân tập hợp 
các hạt giống thiện, khiến cho các hạt giống thiện 
càng lúc càng tăng trưởng chất liệu tịch tịnh, ly 
dục, dẫn sinh kết quả an lạc của Niết Bàn. 

3. Y nhân 

Nhân do dựa vào các quan năng nhận thức và các 
đối tượng nhận thức mà sinh khởi, nên gọi là Y 
nhân. 

Như vậy, các quan năng và các đối tượng là duyên 
hay làm điều kiện cho các nhận thức biểu hiện. 
Thức y vào các quan năng và các đối tượng của 
các quan năng mà biểu hiện, nên các thức gọi là 
nhân. Các quan năng và các đối tượng của các 
quan năng là chỗ nương tựa của thức. Vì vậy gọi 
là Y nhân. 


Nhân bốn loại 


1- Câu hữu nhân 


Những tác nhân cùng có mặt một lần và kết hợp 
với nhau để cùng sinh khởi quả. 


Vì vậy, Câu hữu nhân có những đặc tính như sau: 


NHÂN DUYÊN HỌC | 15 


- Câu hữu nhân có đặc tính trùng trùng duyên khởi 


Sự hiện hữu này, ở khía cạnh này, thì nó là nhân, 
nhưng ở khía cạnh khác thì nó là duyên và ở khía 
cạnh khác thì nó là nhân, nhưng ở khía cạnh này 
thì nó là duyên. Nhân và duyên, duyên và nhân 
của chúng chẳng chịt vô tận. 


Ví dụ: Con gà sinh ra cái trứng, cái trứng sinh ra 
con gà. Cả con gà và cái trứng đều thuộc về Câu 
hữu nhân. Vì sao? Vì trong con gà có cái trứng và 
trong cái trứng có con gà. Vì vậy, ở khía cạnh này, 
ta nói con gà sinh ra cái trứng, nhưng ở khía cạnh 
khác, ta nói cái trứng sinh ra con gà. 


- Câu hữu nhân có đặc tính nhân quả tiểm ẩn 
trong nhau 


Trong mọi hình sắc biểu hiện của thân, thể lỏng 
không tách rời thể rắn, thể nhiệt không tách rời thể 
khí hay lực, chúng tương tác lên nhau và có mặt 
trong nhau. Trong thể rắn đều có mặt của ba yếu tố 
kia và trong ba yếu tố kia cũng đều có mặt của thể 
rắn... Nhân quả của chúng tiềm ẩn trong nhau. Khi 
quả hội đủ nhân duyên để biểu hiện, thì nhân tiềm 
ẩn ở trong quả và khi quả chưa hội đủ nhân duyên 
để biểu hiện, thì quả tiểm ẩn ở trong nhân. 


16 | THÍCH THÁI HÒA 


Ví dụ: Khi mùa Xuân hội đủ nhân duyên để biểu 
hiện, thì mùa Hạ, mùa Thu và mùa Đông đều tiềm 
ẩn ở trong mùa Xuân. Khi mùa Hạ hội đủ nhân 
duyên để biểu hiện, thì mùa Thu, mùa Đông và 
mùa Xuân tiềm ẩn ở trong mùa Hạ. Khi mùa Thu 
hội đủ nhân duyên để biểu hiện, thì mùa Đông, 
mùa Xuân và mùa Hạ đều tiểm ẩn ở trong mùa 
Thu. Và khi mùa Đông hội đủ nhân duyên để biểu 
hiện, thì mùa Xuân, mùa Hạ và mùa Thu đều tiềm 
ẩn ở trong mùa Đông. Cứ như vậy mà trong bốn 
mùa, hễ mùa này hội đủ nhân duyên để biểu hiện, 
thì các mùa khác lại ẩn tàng, chúng biểu hiện và ẩn 
tàng ngay trong dòng nhân duyên nhân quả của 
chính nó. 


- Câu hữu nhân có đặc tính nhân quả không tách 
rời nhau 


Câu hữu nhân có đặc tính ngay nơi nhân là quả 
và ngay nơi quả là nhân. Nhân quả của Câu hữu 
nhân không tách rời nhau. 

Ví dụ: Con gà không tách rời quả trứng và quả 
trứng không tách rời con gà. Con gà vừa là nhân 
và vừa là quả của quả trứng. Quả trứng vừa là 
quả và vừa là nhân của con gà. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 17 


Nên, Câu hữu nhân, có đặc tính ngay nơi quả là 
nhân và ngay nơi nhân là quả. 


- Câu hữu nhân có đặc tính duyên khởi, vô thường, vô 
ngã và tính-không là tính của Câu hữu nhân. 

Chứng ngộ được Câu hữu nhân, có tác dụng làm 
cho ta rơi rụng những tà kiến cho rằng: “Vũ trụ có 
một Đấng sáng thế” hay có một nguyên nhân đầu 
tiên. Và những hiểu biết sai lầm cho rằng: “Mọi 
hiện hữu là thường hay đoạn, đồng nhất hay dị 
biệt, hay cái này có trước hay cái kia có sau..., tất 
cả những nhận thức sai lầm ấy đều bị đoạn tận, 
khiến cho mọi cách nhìn và mọi hành xử của ta 
không bị rơi vào phiến diện và cực đoan. 


2- Đẳng lưu nhân 


Những tác nhân đồng loại tác động và kết hợp 
liên tục gây ảnh hưởng lên nhau trong một thời 
gian nhất định để sinh khởi quả đồng loại. 


Đẳng Lưu nhân có những đặc tính như sau: 
- Tác dụng kết hợp và ảnh hưởng liên tục với nhau. 


- Tác dụng của nhân tiếp tục tổn tại và hàm chứa 
ở nơi quả để làm cho quả dẫn sinh và phản ảnh 
tính chất trung thực của nhân. 


18 | THÍCH THÁI HÒA 


- Sự tiếp tục tồn tại tác dụng của nhân ở trong 
quá trình hình thành quả, cũng là nguyên nhân 
tạo thành quả. 


Do các tính chất nhân đẳng lưu này, mà trứng gà 
sinh ra gà, chứ không sinh ra vịt và trứng vịt sinh 
ra vịt, mà không thể sinh ra gà. 


Chứng ngộ được Đẳng lưu nhân, có tác dụng làm 
cho ta rơi rụng những thiên chấp đoạn kiến, cũng 
như rơi rụng những hiểu biết sai lầm rằng, thỉ tổ 
của loài người là vượn cao cấp. Vì theo Đẳng lưu 
nhân, dù vượn cao cấp hay thấp cấp gì, thì vượn 
chỉ có công năng sinh ra vượn mà không thể sinh 
ra người. 


3- Tăng thượng nhân 


Những tác nhân có tác động ảnh hưởng đến chất 
lượng và sự thành tựu của quả. 


Tăng thượng nhân có những đặc tính như sau: 


- Giúp cho nhân sinh trưởng ra quả một cách 
thuận hợp và nhanh chóng. 


- Giúp cho nhân sinh quả đúng thời hạn và trước 
thời hạn. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 19 


Tăng thượng nhân có hai loại thuận và nghịch: 
Thuận 


Nếu nhân thiện, thì tăng thượng nhân thuận có 
tác dụng làm sinh khởi quả lành nhanh hơn và 
trước thời hạn. 


Nếu nhân ác, thì Tăng thượng nhân thuận có tác 
dụng làm sinh khởi quả khổ nhanh hơn và trước 
thời hạn. 


Nghịch 


Nếu nhân thiện, thì Tăng thượng nhân nghịch 
có tác dụng làm sinh khởi quả lành chậm lại, sau 
thời hạn hoặc quả lành sẽ bị triệt tiêu. 


Nếu nhân ác, thì Tăng thương nhân nghịch có 
tác dụng làm sinh khởi quả khổ chậm lại, sau 
thời hạn, hoặc quả khổ sẽ bị triệt tiêu. 


Ví dụ: Tuổi thọ lá gan của ta là sáu mươi năm, ta 
không sử dụng bia rượu hay giận dữ mỗi ngày để 
làm thương tổn lá gan của ta, mà ta còn biết chăm 
sóc lá gan của ta bằng những thực phẩm vật chất 
và tinh thần thích hợp, khiến lá gan của ta có thể 
tăng thêm tuổi thọ từ sáu mươi đến tám mươi. Đó 
là Tăng thượng thuận đối với lá gan của ta. 


20 | THÍCH THÁI HÒA 


Trái lại, ta không biết chăm sóc lá gan của ta bằng 
những thực phẩm tinh thần và vật chất thích hợp 
mà còn sử dụng những thực phẩm tinh thần và 
vật chất gây thiệt hại cho lá gan của ta mỗi ngày, 
khiến cho tuổi thọ lá gan của ta từ sáu mươi bị 
giảm xuống còn bốn mươi hoặc có khi còn tệ 
hơn nữa. Đó là Tăng thượng nhân nghịch đối với 
lá gan của ta. 


4. Dị thục nhân 

Những tác nhân kết hợp, ảnh hưởng lẫn nhau 
trong một quá trình dài chuyển hóa và cuối cùng 
dẫn sinh kết quả. Đó là Dị thục nhân hay tác 
dụng của dị thục. 

Dị thục nhân có ba đặc tính: 

Dị thời 

Từ nhân sinh khởi quả, phải có thời gian để 
chuyển hóa, nên nhân trước quả sau. 


Dị loại 


Từ nhân sinh khởi quả, phải nhờ những loại khác 
hỗ tương, để chuyển hóa từ nhân thuần thục thành 
quả. Irong quá trình biến đối để thuần thục, quả 
và nhân khác nhau. Nhân là thiện và ác nhưng quả 


NHÂN DUYÊN HỌC | 21 


là vô ký hay nhân là thiện mà quả là vui, nhân là 
ác mà quả là khổ, hoặc ví như tách trà là thành 
quả, do đất nước, nhân công và tâm thức của con 
người hình thành, nhưng cái bình là thành quả do 
quá trình của các dị loại ấy hình thành, chứ không 
phải cái bình là đất, nước và nhân công... Vì vậy, 
gọi Dị thục nhân có đặc tính dị loại. 

Dị biến 

Từ nhân sinh khởi quả, nhân biết tiếp nhận từ 
những cái khác để chuyển hóa và đưa đến thuần 
thục. Nghĩa là tự thân của nhân biết tiếp nhận sự 
tác động của các duyên để chuyển đổi các duyên 
trở thành thuần thục với chính nó, để đưa kết 
quả đến chỗ thuần thục. 


Ví dụ: Cây hoa tiếp nhận ánh sáng mặt trời, phân, 
nước... để chuyển hóa thành cái của hoa và nở 
ra hoa. 


22 | THÍCH THÁI HÒA 


Nhân năm loại 


Theo Kinh Niết Bàn 21, nhân có năm loại như 
SaU: 


1. Sanh nhân 


Nhân có nội dung của phiền não và nghiệp. Hết 
thảy chúng sanh do nương vào nghiệp và phiền 
não mà sanh khởi thân này. 

2. Hòa hiệp nhân 

Thiện tâm hòa hiệp với thiện pháp sinh khởi lạc 
quả có nội dung lạc thọ; ác tâm hòa hiệp với ác 
pháp sinh khởi khổ quả có nội dung khổ thọ; vô 
ký tâm hòa hiệp với vô ký pháp, sinh khởi trung 
tính quả có nội dung xả thọ. 


3. Trú nhân 


Tất cả chúng sanh do dựa vào ngã si (mù quáng 
đối với một cái tôi), ngã kiến (hiểu biết sai lầm 
đối với cái tôi), ngã mạn (kiêu hãnh đối với cái 
tôi), ngã ái (thèm khát đối với cái tôi), chính đó 
là tác nhân cho bốn thứ phiền não tham, sân, si, 
mạn lưu trú và phát khởi. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 23 


4. Tăng trưởng nhân 


Nhân tăng trưởng, lớn mạnh là do hết thảy chúng 
sanh dựa vào bốn loại thực phẩm gồm: 


Đoàn thực: Thực phẩm thô như cơm, cháo, rau, 
đậu, bún, bánh... 


Xúc thực: Thực phẩm được chế tác do sáu căn 
tiếp xúc với sáu trần và được tiêu thụ bằng các 
xúc giác. 

Tư thực: Thực phẩm được chế tác từ các tư niệm 
và được tiêu thụ bằng ý giác. 


Thức thực: Thực phẩm được chế tác từ sự biện 
biệt của các thức và được tiêu thụ bởi các thức 
giác. 

Nhân được nuôi dưỡng, tổn tại và lớn mạnh 
từ các loại thực phẩm như vậy, nên gọi là Tăng 
trưởng nhân. 


5. Viễn nhân 


Do y vào tinh cha huyết mẹ mà thân thể sinh 
khởi và do dựa vào minh vương hay thiện hữu 
tri thức mà thoát các tai nạn đạo tặc... nên gọi là 
Viễn nhân. 


24 | THÍCH THÁI HÒA 


Nhân năm loại 

Theo Luận Câu Xá 7, như sau: 

1. Sanh nhân 

Sắc pháp được sinh khởi từ bốn đại chủng gồm: 
Đất, nước, gió, lửa. Hết thảy sắc pháp đều khởi 
sinh từ bốn đại chủng này, nên bốn đại chủng là 
Sanh nhân của hết thảy sắc pháp. 


2. Y nhân 


Hết thảy sắc pháp được tạo nên từ bốn đại chủng 
và y theo bốn đại chủng mà hình thành. Ví như 
học trò được tạo nên từ thầy, rồi y vào thầy mà 
thành tựu sự nghiệp. 


3. Lập nhân 


Sắc pháp được tạo ra từ bốn đại chủng và được 
duy trì bởi bốn đại chủng, nên gọi là Lập nhân. 


4. Tri nhân 


Nhân có khả năng duy trì, khiến cho sắc pháp 
được tạo ra từ bốn đại chủng tổn tại liên tục 
không bị gián đoạn, nên gọi là Trì nhân. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 25 


5. Dưỡng nhân 

Tác nhân làm tăng trưởng sắc pháp được tạo 
thành từ bốn đại chủng, nên gọi là Dưỡng nhân. 
Nhân sáu loại 

Theo Câu Xá Luận 6, nhân có sáu loại như sau: 
1. Năng tác nhân 


Năng tác nhân là hạt nhân có năng lực tác động 
làm sinh khởi hậu quả. 


Bất cứ pháp nào sinh khởi quả đều do năng lực 
tác động của nhân và sự hỗ trợ của duyên. 


Năng tác nhân hay năng lực tác động của nhân 
có hai loại: 


Hữu lực năng tác nhân 


Nhân có năng lực tác động mãnh liệt để sinh khởi 
quả. Ví dụ: đất có năng lực tác động và hỗ trợ tích 
cực cho cây cối sinh khởi. 


Như vậy, đất là hữu lực năng tác nhân. 
Hữu lực năng tác nhân, chỉ có mặt và tác động 


đối với các pháp thuộc về duyên khởi hay hữu vi 


26 | THÍCH THÁI HÒA 


mà thôi, chứ nó không có năng lực tác động đối 
với các pháp vô vi hay các pháp tịch diệt. Vì sao? 
Vì đối với các pháp vô vi là hoàn toàn vắng lặng, 
không còn bị tác động bởi bất cứ tác nhân, tác 
duyên nào để khởi và diệt. 

Bất chướng hay vô lực năng tác nhân 


Vô lực năng tác nhân là nhân có tác dụng không 
làm chướng ngại đối với các pháp khởi sinh quả. 
Ví dụ: Hư không không làm chướng ngại sự sinh 
khởi của vạn vật. 

Như vậy, hư không đối với sự sinh khởi của vạn 
vật, có thể hiểu như vô lực năng tác nhân. 

Bất chướng hay vô lực năng tác nhân bao gồm cả 
các pháp hữu vi và vô vi, nên đối với bất chướng 
hay vô lực năng tác nhân có hai tác dụng vừa có 
tác dụng đối với các pháp hữu vi, vừa có tác dụng 
đối với các pháp vô vi. 

Do đó, quả được dẫn khởi từ Năng tác nhân là 
Tăng thượng quả. 

2-Câu hữu nhân 


Nhân quả cùng hỗ tương và cùng thời nương 


NHÂN DUYÊN HỌC | 27 


nhau có mặt. Nhân quả nương nhau sinh khởi 
cũng giống như bốn hình thái sinh, trụ, dị, diệt 
của pháp hữu vi. 

Đối với các pháp hữu vi, nếu không có diệt, thì 
không có sinh, không có sinh thì không có trụ, 
không có trụ thì không có dị, không có trụ thì 
không có diệt và không có diệt thì không có 
sinh... 

Như vậy, đối với pháp hữu vi, sinh là nhân thì 
điệt là quả; diệt là nhân thì sinh là quả... vì vậy, 
sinh và diệt của các pháp hữu vi, chúng luôn luôn 
có mặt trong nhau và tác động lẫn nhau để sinh 
khởi. 

Lại nữa, Câu hữu nhân là các pháp cùng có mặt 
một lúc để sinh khởi, nếu thiếu một thì không 
thể sinh khởi được. 


Ví dụ 1: Sắc pháp có mặt là do có mặt đồng thời 
của các đại chủng gồm đất, nước, gió, lửa. Nếu 
trong bốn đại chủng này thiếu một, thì sắc pháp 
không thể có mặt. 


Ví dụ 2: Chén trà là một sắc pháp, nó có mặt là 
do sự có mặt đồng thời của sáu đại chủng, gồm 
đất, nước, gió, lửa, không gian và tâm thức. Các 


28 | THÍCH THÁI HÒA 


đại chủng này có mặt cùng một lúc và tác động 
hỗ tương lên nhau, để chén trà có mặt. Nếu thiếu 
một trong các đại chủng ấy, thì chén trà không 
thể nào có mặt. 


Như vậy, sự có mặt của chén trà là câu hữu quả và 
các đại chủng đang có mặt trong chén trà là câu 
hữu nhân. 


Bởi vậy, Câu hữu nhân có hai loại: 

Hỗ vi quả câu hữu nhân 

Nhân và quả cùng có mặt để hỗ tương nhau sinh 
khởi. Vì vậy, chúng không bao giờ tách rời nhau. 
Đồng nhất quả câu hữu nhân 


Quả và nhân đồng nhất. Quả sinh khởi là do nhân 
hợp đồng và tác động lẫn nhau để hình thành. 
Ví dụ: Núi đá được tạo thành và hợp nhất bởi 
những tảng đá. 

Như vậy, sự có mặt của núi đá là do sự hợp nhất 
của nhiều tảng đá. Sự có mặt của núi đá là đồng 
nhất quả Câu hữu nhân. 

Câu hữu nhân cùng nhau tác động để sinh khởi 
Sĩ dụng quả. Sĩ dụng quả là kết quả sinh khởi và 


NHÂN DUYÊN HỌC | 29 


thành tựu do ý chí, tri thức và chân tay của con 
người tạo nên. 


Ví dụ: Tách trà là Sĩ dụng quả của Câu hữu nhân. 
Vì tách trà có mặt từ nhiều nguyên nhân tác động 
hỗ tương, trong đó có nguyên nhân tác động từ tri 
thức, ý chí và lao tác tay chân, hoặc những phương 
tiện sản xuất được sử dụng bởi con người. 


3- Đồng loại nhân 


Các pháp đồng loại, thì lấy pháp đồng loại làm 
nhân. Thiện pháp làm nhân cho thiện pháp. Ác 
pháp làm nhân cho ác pháp. Phi thiện phi ác 
pháp, làm nhân cho phi thiện phi ác pháp. 


Đồng loại và liên tục là hai tính chất của đồng 
loại nhân. Đồng loại là vì quả khởi phát và hình 
thành có gốc rễ từ một dòng chuyển biến liên tục 
của nhân. 


Ví dụ: Con gà là kết quả khởi phát và hình thành 
có gốc rễ từ một dòng chuyển biến liên tục của 
trứng gà; Và trứng gà là kết quả khởi phát và hình 
thành có gốc rễ từ những noãn tử trong con gà, 
phối hợp với các duyên có gốc rễ từ một dòng 
chuyển biến liên tục của nhân duyên con gà. 


30 | THÍCH THÁI HÒA 


4- Tương ưng nhân 


Tương ưng nhân là một phần của Câu hữu nhân, 
do tâm và tâm sở tương ưng cùng thời với nhau 
mà sinh khởi quả. 

Tâm và tâm sở, chúng tương ưng và tập thành 
một khối, trông nhờ vào nhau, nên gọi là tương 
ưng nhân. 


Đối với thời gian, tâm vương không có trước, 
tâm sở không có sau, chúng có mặt đồng thời, 
nên Luận Trung Quán nói: “lâm và tâm sở phi 
tức phi ly. Nghĩa là Tầm và tâm sở không phải nó 
mà cũng phải khác nó. 

Theo Thành Duy Thức Luận Thuật Ký Tập Thành 
Biên: “Tâm vương và tâm sở, chúng có mặt đồng 
thời, phi tức phi ly. Tâm vương là nhân, thì tâm 
sở là quả. Nhân quả của chúng phi tức phi ly. 
Tâm sở là nhân, tâm vương là quả. Nhân quả 
của chúng cũng phi tức phi ly. Vì sao? Vì chúng 
hướng vọng và tương ưng với nhau. (Thành Duy 
Thức Luận Thuật ký Tập Thành Biên 30, Tr 63l1a, 
Đại Chính 67). 


Câu hữu nhân có mặt bao gồm cả sắc pháp và 
tâm pháp, trong lúc đó, Tương ưng nhân chỉ có 


NHÂN DUYÊN HỌC | 31 


mặt ở nơi tâm vương và tâm sở, vì vậy dựa vào 
tâm vương, tâm sở để thiết lập Tương ưng nhân 
và Tương ưng nhân dẫn sinh Sĩ dụng quả. 


5. Biến hành nhân 

Biến hành nhân là do khai triển các loại phiển 
não từ Đồng loại nhân mà thiết lập. Đồng loại 
nhân bao gồm cả sắc và tâm, nhưng Biến hành 
nhân chỉ giới hạn ở mười một phiển não biến 
hành của tâm sở. Mục đích của Biến hành nhân 
là giúp cho ta thấy sự liên hệ giữa tiền nhân và 
hậu quả. 

Mười một phiền não biến hành gồm: 

Do mê lầm đối với lý Khổ đế (sự thực của khổ), 
mà sinh khởi bảy thứ phiền não gồm: 

Thân kiến: Sự hiểu biết sai lầm đối với sự thật của 
thân thể. 

Biên kiến: Sự hiểu biết một chiều đối với thực tại 
toàn diện. 

Tà kiến: Sự hiểu biết sai lầm đối với thực tại. 
Kiến thủ kiến: Bám chặt vào những hiểu biết sai 
lầm. 


32 | THÍCH THÁI HÒA 


Giới cấm thủ: Tuân thủ những tín điều không 
thích ứng với chân lý. 

Nghĩ: Nghi ngờ đối với sự giác ngộ chân lý và con 
đường dẫn đến sự giác ngộ ấy. 


Vô minh: Không hiểu rõ sự thực về Khổ, Tập, 
Diệt và Đạo. Không hiểu rõ sự thực đối với ngã 
và pháp. 

Và do mê lâm đối với lý Tập đế (sự thực của 
những tập khởi khổ đau), mà sinh khởi bốn thứ 
phiền não gồm: 

Tà kiến, kiến thủ, nghi và vô minh. 

Do những mê lầm này tác động làm nhân sinh 
khởi hết thảy phiền não, nên gọi là Biến hành 
nhân. Biến hành nhân dẫn sinh Đẳng lưu quả. 

6. Dị thục nhân 

Dị thục quả là nhân và quả khác loại. Trước khi 
trở thành quả, nhân phải có quá trình biến đổi. 
Nhân này lấy thiện ác của các pháp hữu lậu làm 
thể và khổ vui trong lục đạo chúng sanh làm quả 
báo. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 33 


Nhân mười loại 


Theo Thành Duy Thức Luận 8, Nhân có mười 
loại như sau: 


1- Tùy thuyết nhân 


Tác nhân là tùy thuyết. Tùy thuyết là tác nhân của 
ngôn ngữ. Ngôn là tiếng nói, ngữ là lời nói. Tiếng 
nói do dựa vào lời nói mà ý nghĩa được biểu hiện 
và thành tựu. Nên, lời nói là nhân, nghĩa của lời 
nói là quả. Kết quả của lời nói dựa vào nơi ngôn 
thuyết mà thiết lập, nên gọi là Tùy thuyết nhân. 
Tính chất của ngôn ngữ được dẫn khởi từ Pháp, 
Danh và Tưởng. Nghĩa là ngôn ngữ do y cứ vào 
ba tính chất này, rồi tùy theo sự thấy, nghe, tiếp 
nhận và hiểu biết mà nói ra các nghĩa. 

Pháp là bao gồm cả pháp hữu vi và vô vi, gồm cả 
pháp sinh tử lẫn giải thoát. 

Danh là tên gọi của các pháp, do sau khi đã nghe 
tên gọi nhiều chủng loại, khiến tưởng khởi sinh, 
rồi tiếp nhận đối tượng, và phân định xấu tốt... 
sau đó lời nói mới sinh khởi. 

Tưởng sinh khởi, sau khi đã có sự tìm kiếm về 
danh từ, về câu nói và về văn nói, khiến tưởng 


34 | THÍCH THÁI HÒA 


sinh khởi. Tưởng dựa vào ý nghĩa của chủng loại 
các pháp, để phân định, tiếp nhận đối tượng, 
khiến ngôn ngữ phát sinh. 


Vậy, ba tính chất này là tác nhân cho mọi ngôn 
thuyết, và các ý nghĩa được trình bày là kết quả 
của ngôn thuyết. (Thành Duy Thức Luận 8, Đại 
Chính 31). 


Có Luận thuyết cho rằng, Danh, Tưởng và Kiến là 
tác nhân của ngôn ngữ. Nghĩa là đúng như tên gọi 
mà thủ lấy tưởng, do bám lấy tưởng mà kiến khởi lên 
và từ kiến mà sinh khởi ngôn thuyết. Theo Tạp lập 
luận, Kiến là thể của Danh và Tưởng. Do có tưởng 
mà nhận lấy hình tướng của sắc, từ đó mà sanh khởi 
chấp trước. Do chấp trước, nên gọi là kiến. Và do 
chấp trước nơi kiến mà ngôn thuyết sinh khởi (Đại 
Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận 4, Đại Chính 31). 


Theo Đối Pháp Luận, tác nhân của ngôn thuyết là 
Tầm và Tứ. Tầm, Phạn văn là vitaka, nghĩa là truy 
tâm. Tứ, Phạn văn là vicara, nghĩa là theo dõi, dò 
xét và thẩm sát để gọi tên đối tượng. 


Theo Xu Yếu Luận, tác nhân của ngôn thuyết là 
Tư duy (Samkalpa). Từ tư duy, Tầm và Tứ mới 
sinh khởi để truy tầm, theo dõi và thẩm sát. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 35 


Ở Du Già Sư Địa Luận nói: Ngữ là y xứ để Tùy 
thuyết nhân phơi bày. Sự chuyển khởi của ngôn 
ngữ trước hết là chuyển khởi của tưởng. Bài kệ 
của Du Già Sư Địa Luận nói Danh, tưởng và ngữ 
là tác nhân của ngôn thuyết như sau: “Danh vi 
tiên cố tưởng, tưởng vi tiên cố thuyết, thị vị bỉ 
chư pháp, danh vi tùy thuyết nhân” Và Tầm, Tứ 
có bảy loại được Du Già diễn tả qua bài kệ sau 
đây: “Ihể sở thuyết hành tướng.... (Du Già Sư 
Địa Luận 5, Tr 302, Đại Chính 30). 


Do đó, Tư duy là tác nhân sâu xa của ngôn ngữ 
và Tầm, Tứ là tác nhân thực tiễn của ngôn ngữ. 


Ngôn ngữ được sử dụng để diễn tả các pháp 
thuộc về hữu lậu, chúng có gốc rễ từ tư duy. Ngôn 
ngữ được sử dụng để diễn tả các pháp thuộc về 
vô lậu, vô vi, chúng có gốc rễ từ Chánh tư duy 
(samyaksamkalpa). 

Ở trong Thánh đạo vô lậu, Chánh tư duy là tác 


nhân để hình thành Chánh ngữ. Chánh tư duy là 
nhân vô lậu và Chánh ngữ là quả vô lậu. 


Một vị tu tập thiển quán có sự an tịnh về thân 
hành là do hơi thở vào và ra của vị ấy hoàn toàn 
ngưng lắng. Và do hơi thở vào và ra của vị ấy 


36 | THÍCH THÁI HÒA 


hoàn toàn ngưng lắng, nên vị ấy có sự an tịnh về 
thân và khiến cho các nghiệp thuộc về thân của 
vị ấy hoàn toàn an tịnh, gọi là an tịnh thân hành. 


Một vị tu tập thiển quán có sự an tịnh về ngữ 
hành là do Tầm và Tứ ở trong tâm thức của vị ấy 
hoàn toàn lắng yên và an tịnh. Vì do Tầm và Tứ 
của vị ấy hoàn toàn ngưng lắng và an tịnh, nên vị 
ấy thành tựu ngữ hành an tịnh. 


Một vị tu tập thiển quán có sự an tịnh về tâm 
hành là thọ (vedana), và tưởng (szm/ña), trong 
tâm thức của vị ấy ngưng lắng và an tịnh, do đó 
vị ấy có sự an tịnh về tâm hành. 

Như vậy, tư tưởng là tác nhân của ngôn ngữ và 
ngôn ngữ là tác dụng của tầm và tứ, nhưng tất cả 
chúng đều có gốc rễ từ tư duy. 

Vậy, ta có thể nói tắt, ngôn ngữ là kết quả tất yếu 
của tư duy. 

2- Quán đãi nhân 

Quán đãi nhân là tác nhân do hướng đến và đối 
đãi với cái khác để sinh khởi quả. Nghĩa là cái này 
hướng đến và đối đãi với cái kia khiến cho các sự 
kiện của cái kia hoặc sinh, thành, trụ và đắc. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 37 


Như vậy, cái này là quán đãi nhân của cái kia. Nó 
được thành lập là do dựa vào các sự lãnh thọ của 
chủ thể và đối tượng. 


Quán đãi nhân tiếp nhận bao gồm cả chủ thể và 
đối tượng, nó có bốn trường hợp: 


Năng thọ là nhân, sở thọ là quả 


Nghĩa là tâm truy cầu với sự vật, sau đó mới thích 
ứng với sự vật. 


Như vậy, tâm truy cầu là nhân, tâm thích ứng với 
sự vật là quả. Tâm truy cầu là năng thọ, tâm thích 
ứng với sự vật là sở thọ. 


Sở thọ là nhân, năng thọ là quả 


Do tiếp xúc với cảnh trước, sau đó mới sanh tâm. 
Như vậy, cảnh là nhân, tâm là quả. 


Năng thọ là nhân, năng thọ là quả 

Do hỷ mà sinh ra lạc. Như vậy, hỷ là nhân và lạc 
là quả. 

Sở thọ là nhân, sở thọ là quả 

Ví dụ: Tác nhân của quả là phong luân mà duy trì 


kết quả là thủy luân. 


38 | THÍCH THÁI HÒA 


3- Khiên dẫn nhân 


Khiên là dẫn dắt, lôi kéo. Khiên dẫn nhân là do 
dựa vào giai đoạn huân tập các chủng tử ở nội 
tâm và ngoại cảnh chưa thuần thục mà thiết 
lập. Vì vậy, khiên dẫn nhân là tác nhân có năng 
lực dẫn dắt để sinh khởi kết quả cho chính nó ở 
tương lai xa. Như vậy, y vào xứ sở tập khí để thiết 
lập khiên dẫn nhân. 


Theo Tạp Tập Luận, Khiên dẫn nhân là nhân 
đang chiêu cảm và huân tập chủng tử. (Thành 
Duy Thức Luận Thuật Ký Tập Thành Biên 34, Tr 
711). 


Khiên dẫn nhân có đây đủ cả ba tính thiện, ác và 
vô ký (Thành Duy Thức Luận Diễn Bí, Đại Chính 
43). 


Theo Du Già 38, Khiên dẫn nhân là chủng tử của 
các chủng loại. 


Ví dụ: Vô minh và hành hướng vọng đến Thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, như vậy vô minh và 
hành là khiên dẫn nhân của Thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc và thọ. Ái, thủ, hữu hướng vọng đến 
sanh, lão tử, như vậy ái, thủ, hữu là Khiên dẫn 
nhân của sanh, lão tử. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 39 


Đối với hai loại Niết Bàn, Khiên dẫn nhân có đủ cả 
hai loại chủng tử hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết 
bàn. Chủng tử trí tuệ có khả năng hướng vọng chứng 
ngộ Niết Bàn, chủng tử ấy gọi là Khiên dẫn nhân. Do 
đó, chủng tử trí tuệ là nhân và Niết Bàn là quả. 

4- Sanh khởi nhân 


Sanh khởi nhân là nhân làm sinh khởi chủng tử 
đưa đến kết quả cho chính nó trong tương lai 
gần. Nhân này do dựa vào hữu nhuận chủng tử y 
xứ để thành lập. 


Nhuận là nhuần nhuyễn. Nó có ba nghĩa: 


Hoặc nhuận: Những chủng tử phiền não ở trong 
nội tâm tăng trưởng nhuần nhuyễn. 

Đa văn nhuận: Do nghe và học hỏi lâu ngày huân 
tập thành chủng tử nhuần nhuyễn ở nội tâm. 
Thiện hữu nhuận: Do gần gũi thây hiển bạn tốt 
lâu ngày làm cho các chủng tử tốt đẹp ở trong 
tâm ngày càng trở nên nhuần nhuyễn. 

Vì vậy, hữu nhuận chủng tử là những chủng 
tử nội tâm, ngoại thân ở vào giai đoạn nhuần 
nhuyễn, thuần thục. 


40 | THÍCH THÁI HÒA 


Chủng tử của sanh khởi nhân có đầy đủ cả hai 
mặt nhiễm và tịnh. Chủng tử nhiễm ô là nhân 
hữu lậu dẫn sinh quả sinh tử. Chủng tử thanh 
tịnh là nhân vô lậu dẫn sinh quả Niết Bàn. 


Chủng tử nhiễm hay tịnh đều vốn có ở nơi tâm 
của mỗi chúng ta. Nếu càng gần gũi thầy tà, bạn 
ác thì càng lúc chủng tử nhiễm ô nơi tâm thức 
ta càng nhuần nhuyễn, khiến sinh khởi quả báo 
khổ đau của sinh tử. Và nếu càng gần gũi thầy 
hiển bạn tốt, thì càng lúc chủng tử thanh tịnh nơi 
tâm thức ta càng nhuần nhuyễn, khiến sinh khởi 
quả báo an lạc của Niết Bàn. 


Chính do dựa vào chủng tử này mà thiết lập sanh 
khởi nhân. Nghĩa là nhân có năng lực tác động làm 
sinh khởi kết quả cho chính nó ở tương lai gần. 
(Thành Duy Thức Luận 8, tr 41, Đại Chính 31). 


Theo Du Già 5, sinh khởi nhân có đầy đủ cả ba 
tính chất, thiện, ác và vô ký. 

5- Nhiếp thọ nhân 

Nhiếp thọ nhân là tác nhân có khả năng dung 
nhiếp và lãnh thọ các pháp hữu lậu và vô lậu, và 
tự thân của các chủng tử không những có khả 
năng tự quan hệ sinh khởi, mà còn có khả năng tự 


NHÂN DUYÊN HỌC | 41 


nuôi dưỡng chính nó, nó có đầy đủ cả ba tính gồm 
thiện, ác và vô ký, và nó được thiết lập từ sáu y xứ. 
Sáu y xứ gồm: 

Vô gián diệt y xứ 

Y vào sự sinh diệt liên tục của tâm và tâm sở để 
thiết lập Nhiếp thọ nhân. Tất cả pháp thuộc về 
tâm và tâm sở, cái diệt trước là mở đường cho cái 
điệt sau. Cái sinh truớc là mở đường cho cái sinh 
sau. Cái diệt trước là mở đường cho cái sinh sau 
và cái sinh trước mở đường cho cái diệt sau. 
Cảnh giới y xứ 

Cảnh giới y xứ là đối tượng của tâm và tâm sở. Các 
pháp thuộc về tâm và tâm sở do dựa vào các đối 
tượng của tâm để nhiếp phục và tiếp nhận, mới có sự 
sinh khởi và chuyển vận, vì vậy mà dựa vào các đối 
tượng của tâm và tâm sở để thiết lập Nhiếp thọ nhân. 
Căn y xứ 

Căn y xứ là sáu căn gồm: mắt, tai, mũi lưõi, thân và 
ý là nơi nương tựa để tâm và tâm sở biểu hiện, vì vậy 
mà dựa vào căn y xứ để thiết lập Nhiếp thọ nhân. 


lác dụng y xứ 


42 | THÍCH THÁI HÒA 


Tác dụng y xứ là tác dụng của tác nghiệp và tác cụ. 
Tác nghiệp là chỉ cho tư niệm hay ý chí (cettan2). 
Tác cụ là những dụng cụ của tác nghiệp, đó là 
thân ngữ và những phương tiện khác. 


Trong ba nghiệp, ý là tác nghiệp, thân và ngữ 
là tác cụ. Nói cụ thể hơn, ví như người đốn cây, 
hành động đốn cây là tác nghiệp và dụng cụ đốn 
cây như búa, rìu là tác cụ. Vì vậy mà dựa vào 
tác dụng y xứ để thiết lập Nhiếp thọ nhân trong 
nghĩa rộng bao gồm cả hữu tình và vô tình. 

Sĩ dụng y xứ 

Sĩ dụng y xứ là tác dụng của tác giả đối với tác 
nghiệp. Ngoại trừ chủng tử, các duyên còn lại 
như Đẳng vô gián duyên, Sở duyên duyên, Tăng 
thượng duyên đều thuộc về y xứ này. (quan điểm 
của Thành Duy Thức và Du Già). 

Sĩ, dịch từ purusa của Phạn văn, nghĩa là con 
người có ý chí. Sĩ dụng y xứ trong ý nghĩa hẹp là 
chỉ cho các loài hữu tình. 

Từ Vô gián diệt y xứ đến Sĩ dụng y xứ, năm y xứ 
này là y xứ của Nhiếp thọ nhân thuộc về các pháp 
hữu vi, hữu lậu. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 43 


Chân thật kiến y xứ 


Chân thật kiến y xứ là Vô lậu Chánh kiến. Dựa vào 
Vô lậu Chánh kiến mà thiết lập Nhiếp thọ nhân. 


6- Dẫn phát nhân 
Dẫn phát nhân là nhân thiết lập từ Tùy thuận y xứ. 


Tùy thuận y xứ là các pháp thuộc chủng tử vận 
hành hiện khởi ở nơi tâm. Chúng có thể là nhiễm, 
tịnh, hoặc phi nhiễm, phi tịnh. Và chúng đều có 
thể dẫn ra các pháp đồng phẩm loại cao hơn. 


Theo Luận Thành Duy Thức 8, “Dẫn phát nhân 
là nhân có khả năng dẫn phát đến pháp đồng loại 
cao hơn, và có khả năng dẫn đạt đến pháp vô vỉ”. 
Gọi là đồng loại hay đồng phẩm loại, vì chủng 
tử đi theo hiện hành. Và có khả năng dẫn phát 
các pháp đồng loại cao hơn. Ví dụ: Các pháp tốt 
đẹp liên hệ Dục giới đều có thể dẫn khởi đến các 
thiện pháp liên hệ đến Sắc giới, Vô sắc giới và giải 
thoát. Sự dẫn phát ấy, gọi là Tùy thuận y xứ. 

Lại nữa, các pháp bất thiện đều có khả năng dẫn 
khởi đến các pháp bất thiện đặc biệt. Ví dụ: Tham 
liên hệ đến các dục, nó dẫn khởi sân, si, mạn, tà 
kiến, nghi, thân ác hành, ngữ ác hành và ý ác 


44 | THÍCH THÁI HÒA 


hành. Các pháp vô ký cũng có khả năng dẫn khởi 
đến các thiện pháp, ác pháp và vô ký. 


Theo Hiển Dương Luận 18: Các thiện pháp liên hệ 
Dục giới có khả năng dẫn đến các thiện pháp cao hơn 
ở Dục giới. Và các thiện pháp liên hệ Dục giới có khả 
năng dẫn khởi đến các thiện pháp cao hơn thuộc Sắc 
giới, Vô sắc giới và giải thoát. Dẫn phát nhân cũng có 
đây đủ cả ba tính chất, thiện, ác và vô ký. 

7- Định dị nhân 


Định dị nhân là nhân của các pháp hữu vi, mỗi 
pháp tự nó đều có thể dẫn khởi tự quả ở nơi cảnh 
giới của chính nó. Và mỗi pháp có thể dẫn khởi 
quả báo sinh tử ở trong lục đạo chúng sanh hay 
quả báo giải thoát ở trong tam thừa. Ví dụ: Quả 
báo ngu muội của cảnh giới súc sanh là do nhân 
ngu sĩ, tà kiến của súc sanh đưa lại; Quả báo đói 
khát của cảnh giới ngạ quỷ là do nhân bần tiện của 
loài ngạ quỷ đưa lại; Quả báo khổ đau ở nơi cảnh 
giới địa ngục là do nhân bất thiện của địa ngục 
đem lại; Quả báo khổ vui ở trong cõi người là do 
nhân thiện, ác ở trong cõi người đem lại; Quả báo 
an vui hữu lậu ở các cõi trời là do nhân các thiện 
pháp hữu lậu đem lại; Các quả báo của các niềm 
vui hữu lậu và vô lậu của các bậc Thánh giả trong 


NHÂN DUYÊN HỌC | 45 


tam thừa là do nhân hữu lậu thiện và vô lậu thiện 
ở nơi cảnh giới của các bậc Thánh giả trong tam 
thừa đem lại. Định dị nhân được thiết lập từ Sai 
biệt công năng y xứ. Sai biệt công năng y xứ, nghĩa 
là trong các pháp hữu vi, mỗi pháp đều có thể tự 
quyết định quả hữu vi cho chính nó. Và nó cũng 
có thể chứng ngộ pháp khác biệt, đó là pháp vô vi. 


8- Đồng sự nhân 


Đồng sự nhân là nhân bao gồm, từ Quán đãi 
nhân cho đến Định dị nhân và nó đồng một sự 
nghiệp là sanh, trụ, thành và đắc. 


Sanh là chỉ cho chủng tử; trụ là chỉ cho mầm nảy 
sanh từ chủng tử; thành là chỉ cho thân thể hình 
thành từ chủng tử và đắc là kết quả tạo thành từ 
chủng tử. Nên, sanh, trụ, thành, đắc là kết quả 
của Đồng sự nhân. Đồng sự nhân có hai loại tổng 
và biệt, nhiễm và tịnh. 

Đối với biệt, Đồng sự nhân bao gồm cả sáu nhân 
ở trước và đối với tổng, Đồng sự nhân bao gồm 
cả tám nhân, ngoại trừ Tương vi nhân và Tùy 
thuyết nhân. 

Đối với nhiễm, từ Quán đãi nhân ô nhiễm đến 
Định dị nhân ô nhiễm đều gọi chung là nhiễm 


46 | THÍCH THÁI HÒA 


pháp Đồng sự nhân. Và từ Quán đãi nhân thanh 
tịnh đến Định dị nhân thanh tịnh đều gọi chung là 
thanh tịnh Đồng sự nhân. Đồng sự nhân cũng có 
đây đủ cả ba tính chất thiện, ác và vô ký. Các duyên 
liên hệ đối với Đồng sự nhân cũng có biệt và tổng. 
Đối với biệt, Đồng sự nhân liên hệ đến các duyên 
như: Nhân duyên, Đẳng vô gián duyên, Sở duyên 
duyên. Đối với tổng, Đồng sự nhân liên hệ đến 
Tăng thượng duyên. Đồng sự nhân dựa vào Hòa 
hợp y xứ để thiết lập. Hòa hợp y xứ là y xứ hòa hợp 
kể từ Lãnh thọ y xứ đến Sai biệt công năng y xứ. 
Tất cả chúng đều có công năng hòa hợp ở trong 
sanh, trụ, thành và đắc là quả của Đồng sự nhân. 


Như vậy, Hòa hợp y xứ bao gồm cả mười một 
y xứ như: I- Lãnh thọ y xứ. 2- lập khí y xứ. 3- 
Hữu nhuận chủng tử y xứ. 4- Vô gián diệt y xứ. 
5- Cảnh giới y xứ. 6- Căn y xứ. 7- Tác dụng y xứ. 
8- Sĩ dụng y xứ. 9- Chân thật kiến y xứ. 10- Tùy 
thuận y xứ. I1- Sai biệt công năng y xứ. Vậy, Hòa 
hợp y xứ là y cứ vào các xứ sở này mà hòa hợp để 
thiết lập Đồng sự nhân. 


9- Tương vi nhân 


Tương vi nhân là nhân có thể làm chướng ngại 
đối với các sự nghiệp sanh, trụ, thành và đắc. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 47 


Tương vi nhân có sáu loại như sau: 
Ngĩ ngôn tưởng vì 


Ngôn ngữ của các Sa-môn, Bà-la-môn sử dụng 
để tạo ra các luận văn, mà lời trước và lời sau 
trái ngược nhau. 


Đạo lý tương vi 


Nghĩa là ý nghĩa và đối tượng được biết so sánh 
cách cấu trúc, không chứng minh được sự thành 
tựu tương ưng với đạo lý. 


Sinh khởi tương vi 

Duyên để sinh khởi bị khuyết, làm chướng ngại 
hội đủ các duyên để sinh khởi sự kiện. 

Đông xứ tương vi 


Các pháp có mặt trong một không gian, nhưng nó 
mâu thuẫn nhau, ví như, tối và sáng đều nằm trong 
không gian, nhưng mâu thuẫn nhau; khổ và lạc đều 
nằm ở trong con người, nhưng đối lập nhau. 


Oán địch tương vi 
Do mâu thuẫn với nhau trong nghiệp chủng mà 


sinh ra thù địch với nhau trong cuộc sống, ví như 


48 | THÍCH THÁI HÒA 


mèo với chuột, cọp với con người, hay thiện tri 
thức với ác tri thức. 
Chướng trị tương ví 


Mâu thuẫn là do dùng pháp này để đối trị với pháp 
kia, ví như người tham sắc dục, dùng pháp quán 
bất tịnh để đối trị; người tham danh lợi, dùng pháp 
quán vô thường để đối trị, người ngu si, tà kiến 
dùng pháp quán nhân duyên để đối trị, người tâm 
nhiều loạn tưởng, tâm nhiều phiền não, dùng pháp 
quán Tứ niệm xứ để đối trị... Tương vi nhân có đầy 
đủ hai loại chủng tử, gồm tạp nhiễm và thanh tịnh. 
Tạp nhiễm là chủng tử thuộc về sinh tử. Thanh tịnh 
là chủng tử thuộc về Niết Bàn. Tương vi nhân có 
đây đủ cả ba tính chất thiện, ác và vô ký. 


Tương vi nhân được thiết lập từ Chướng ngại y 
xứ. Chướng ngại y xứ là chướng ngại đối với sự 
nghiệp sanh, trụ, thành và đắc. 


10- Bất tương vi nhân 


Bất tương vi nhân là nhân không làm chướng 
ngại đối với sự nghiệp sanh, trụ, thành và đắc. 


Bất tương vi nhân có hai loại: 
Tạp nhiễm bất tương vi nhân 


NHÂN DUYÊN HỌC | 49 


Nhân không trái ngược với đời sống sinh tử, nghĩa 
là nhân thuận theo sinh tử, khiến cho chủng tử 
thanh tịnh bị che khuất, không thân cận được 
thầy hiển, bạn tốt để học hỏi chánh pháp, không 
sinh khởi được như lý tác ý đối với vạn hữu. 


Thanh tịnh bất tương vì nhân 


Nhân không trái ngược đối với đời sống thanh 
tịnh. Nhân ấy đầy đủ các chủng tính thiện pháp, 
khát ngưỡng đời sống xuất thế, gặp được minh 
sư, thiện hữu tinh cần học hỏi chánh pháp, sinh 
khởi như lý tác ý đối với vạn hữu. Bất tương vi 
nhân được thiết lập từ Bất chướng ngại y xứ. Bất 
chướng ngại y xứ là y xứ không làm chướng ngại 
đối với sanh, trú, thành và đắc. 


Mười nhân là nói theo nghĩa rộng, nói theo nghĩa 
tóm tắt, thì mười nhân gom lại thành hai nhân 
gồm, Năng sanh nhân và Phương tiện nhân. 
Năng sinh nhân là nhân trực tiếp sinh khởi quả. 
Nhân trực tiếp sinh khởi quả chính là chủng tử, 
nên trong mười nhân, Khiên dẫn nhân thuộc về 
Năng sinh nhân. Và các nhân còn lại đều thuộc về 
Phương tiên nhân. Phương tiện nhân là nhân gián 
tiếp sinh khởi quả. (Tham khảo Thành Duy Thức 
Luận 8, Tr 41, Đại 31. Du Già 5, Tr 301, Đại 30). 


50 | THÍCH THÁI HÒA 


C HƯƠNG BA CÁC LOẠI DUYÊN 


Duyên có bốn loại 


Theo Luận Câu Xá và Thành Duy Thức, duyên có 
bốn loại như sau: 


1 - Nhân duyên 


Nhân duyên, tiếng Phạn là prafyayahefu. Pratyayä là 
duyên, hefu là nhân. Duyên hay ørzfyayä là điều kiện 
hỗ trợ. Ngài Long Thọ giải thích duyên như sau: “Do 
làm điều kiện cho cái kia sinh khởi, những cái này 
người ta gọi là duyên = Uipadwate praftyeman ifữne 
pratyayah kilz"” (Madhyamika - Prätyaya - Parìksa), 
và nhân hay hetu là năng lực tác động. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 51 


Vậy, nhân duyên là điều kiện hỗ trợ để cho năng 
lực tác động hình thành và sinh khởi. 


Câu Xá Luận giải thích ý nghĩa của nhân duyên 
như sau: “Duyên là của nhân và nhân là bao hàm 
cả duyên và lấy duyên làm nhân, nên gọi là nhân 
duyên. Nhân duyên là yếu tố quan hệ trực tiếp với 
hậu quả. Nhân duyên là duyên thuộc về Câu hữu 
nhân và Dị thục nhân. Và nhân duyên thuộc về Câu 
hữu nhân, nên chủng tử sinh khởi chủng tử, chủng 
tử sinh khởi hiện hành và chủng tử hiện khởi quả 
đồng loại. Với ý nghĩa này, nhân và duyên không 
khác nhau mà chính nó tương tức, tương nhập với 
nhau, nên nhân là duyên và duyên là nhân. Nhân 
duyên dựa vào chủng tử mà thành lập. (Du Già Sư 
Địa Luận 5, Tr 302, Đại Chính 30). Nên chủng tử 
là thực thể của nhân duyên. Chủng tử là chỉ cho 
chủng tử nhân duyên thuộc vào sáu y xứ gồm: 


Tập khí: Chủng tử thuộc nội thức và ngoại cảnh 
ở giai đoạn chưa thuần thục. Nội thức là chứa 
cả tám thức mà quan trọng là thức thứ tám hay 
A-lại-da thức. Ngoại cảnh là sáu trần gồm: Sắc, 
thanh, hương, vị, xúc và pháp mà quan trọng là 
pháp trần, vì nó là ấn tượng tổn đọng. 


Nhuận chúng tử: Chủng tử thuộc nội thân và 


52 | THÍCH THÁI HÒA 


ngoại cảnh ở giai đoạn đã thuần thục. 


Tùy thuận: Các loại chủng tử thiện, ác và vô ký 
thuộc tâm hành đều có khả năng tùy thuận để 
dẫn khởi các pháp đồng loại thù thắng hơn trước. 


Công năng sai biệt: Các pháp sắc và tâm thuộc 
về hữu vi, mỗi pháp đối với tự quả của chính nó, 
đều có thế lực để có thể khởi lên tự quả và sự 
chứng ngộ đồng nhất không lộn xộn. 


Hòa hợp y xứ: Các pháp cùng bản chất mới hòa hợp 
và đưa tới lãnh thọ. Lãnh thọ có hai loại: Gồm năng 
thọ và sở thọ. Năng thọ là chỉ cho chủ thể và sở thọ 
là chỉ cho đối tượng. Chủ thể chỉ cho các thức và 
đối tượng là chỉ cho các quan năng mắt, tai, mũi... 
Mắt hòa hợp với sắc trần, làm điều kiện cho nhãn 
thức biểu hiện; nhĩ căn hòa hợp với thanh trần, 
làm điều kiện cho nhĩ thức biểu hiện; tỷ căn hòa 
hợp với hương trần, làm điều kiện cho tỷ thức biểu 
hiện; thiệt căn hòa hợp với vị trần, làm điều kiện 
cho thiệt thức biểu hiện; thân căn hòa hiệp với xúc 
trần, làm điều kiện cho thân thức biểu hiện và ý căn 
hòa hiệp với ý trần, làm điều kiện cho cho ý thức 
biểu hiện. Và hòa hợp đưa tới tập khí, đưa tới chủng 
tử thuần thục, đưa tới sự sinh diệt liên tục gọi là vô 
gián diệt, đưa tới đồng loại và dẫn sinh các kết quả 


NHÂN DUYÊN HỌC | 53 


gồm: Sanh, trú, thành, đắc. Sanh là sanh khởi, trú là 
đứng vững, thành là tổn tại và đắc là kết quả. 


Chướng ngại y xứ: Y xử có thể làm chướng ngại 
đối với các kết quả sanh, trụ, thành và đắc của 
chủng tử. Chủng tử, Päli gọi là bï/a. B77a có nghĩa 
là năng lực, công năng hay quán tính được cất 
giữ ở trong căn bản thức hay A-lại-da thức, đủ 
duyên hay hội đủ các điều kiện là chúng hiện 
khởi. Chủng tử có các ý nghĩa như sau: 

- Chủng tử là công năng sai biệt trong bản thức, 
chính nó có khả năng đích thân dẫn sinh tự quả 
cho chính nó. 

- Công năng sai biệt của chủng tử ở trong bản 
thức và tự quả của chính nó là chẳng phải nó và 
chẳng phải khác nó. Ví dụ: Hạt lúa không phải là 
cây lúa, nhưng cây lúa dẫn sinh hạt lúa. 

Vì vậy, thể và dụng, nhân và quả của chủng tử 
hợp lý là vậy. 


- Chủng tử là thực có, theo nghĩa của nhân duyên 
thuộc tục đế, nhưng nó không thực hữu, theo 
nghĩa của Chân đế hay Thắng nghĩa đế. 


- Chủng tử tuy nương vào thể của thức thứ tám, 


54 | THÍCH THÁI HÒA 


nhưng thuộc về tướng phần của thức này, chứ không 
nương vào kiến phần và tự chứng phần của thức ấy. 


Tóm lại chủng tử có sáu nghĩa: 
Sát-na điệt 


Chủng tử sinh diệt liên tục. Với ý nghĩa này, phủ 
nhận các quan điểm cho rằng, các pháp là thường 
tại của ngoại đạo. 


Quả câu hữu 

Chủng tử cùng với quả hiện hành và quả do 
chủng tử sinh ra. Chủng tử và quả cùng nhau hòa 
hợp tạo nên ý nghĩa của chủng tử. 


Với ý nghĩa này phủ nhận, những quan điểm cho 
rằng, cái này có trước, cái kia có sau và cái kia 
cách biệt cái này và cái này cách biệt cái kia. 
Hằng tùy chuyến 


Chủng tử cùng một loại chuyển khởi tương tục, 
trường kỳ cho đến khi đưa đến kết quả hoàn toàn. 
Nghĩa là khi tám thức đủ duyên để sinh khởi, thì 
chủng tử cũng tùy theo thức mà chuyển khởi tương 
tục. Với ý nghĩa này phủ nhận các quan điểm cho 
răng, các pháp là đoạn diệt hay thường tại bất biến. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 55 


Tánh quyết định 

Tùy theo công năng của nhân thiện, ác mà dẫn 
đến kết quả khổ vui, không bị hỗn loạn. Với ý 
nghĩa này phủ nhận quan điểm cho rằng, dị tánh 
nhân sinh dị tánh quả. 

Đãi chúng duyên 

Phải đợi chờ duyên cùng loại tương hợp, mới có 
năng lực đặc biệt để thành tựu chủng tử. Với ý 
nghĩa này phủ nhận các quan điểm cho rằng: 
Mọi vật tự nhiên sinh. 

Nhân tự nhiên sinh quả không cần duyên. 

Các duyên là luôn luôn có, (nếu có, thì không cần 
phải đợi). 

Dẫn tự quả 

Các quả sai biệt từ sắc và tâm... đều do mỗi loại, 
tự dẫn sinh ra mới thành ý nghĩa chủng tử. 
Chẳng hạn, sắc pháp là do chủng tử sắc pháp sinh 
khởi và tâm pháp là do chủng tử của tâm pháp 
sinh khởi. Với ý nghĩa này phủ nhận quan điểm 
của ngoại đạo cho rằng: 


56 | THÍCH THÁI HÒA 


- Một nhân sinh ra tất cả. Ví dụ: Quan điểm cho 
rằng, Thượng đế là nguyên nhân đầu tiên sinh ra 
vạn hữu. Quan điểm này bị ý nghĩa của chủng tử 
dẫn tự quả phủ nhận. 


- Và cũng phủ nhận quan điểm cho rằng, Vượn là 
nguyên nhân đầu tiên của loài người theo thuyết 
Tiến hóa luận của Darwin. 


Vì sao phủ nhận, vì nếu tiến hóa đồng thời và 
đồng loại, thì từ Vượn tiến hóa thành Vượn cao 
cấp, chứ không thể nào Vượn tiến hóa thành 
người. Và nếu tiến hóa theo dị thời và dị loại, thì 
phải liên hệ đến nhân quả luân hồi. 

- Và phủ nhận quan điểm của một số bộ phái 
trong Phật giáo cho rằng, sắc và tâm xen kẽ nhau. 
Chủng tử đầy đủ và thành tựu cả sáu ý nghĩa này 
là chỉ cho công năng sai biệt ở trong bản thức 
(A-lại-da thức). Công năng sai biệt của bản thức 
hay thức A-lại-da ấy, gọi là chủng tử. 

Và thế nào gọi nhân duyên là chủng tử? Vì nhân 
duyên được thiết lập trên nền tảng chủng tử biểu 
hiện hội đủ ba mặt: 


- Từ chủng tử khởi sinh chủng tử. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 57 


- Từ chủng tử khởi sinh hiện hành. 

- Và từ hiện hành huân tập chủng tử. 

Chủng tử có các tên gọi như sau: 

Tùy miên: Tùy miên có nghĩa là ngủ ngầm. Chủng 
tử luôn luôn ngủ ngầm ở trong Tàng thức của tất 
cả chúng sanh. 

Tập khí: Do sự huân tập lâu ngày tạo thành chủng 
tử. 

Thô trọng: Bản chất của chủng tử là nặng nể. 
Giới: Là giới hạn. Chúng sanh do chủng tử huân 
tập mà phân định ra giới hạn của các loài. 
Chủng tử có hai loại: 

Chứng tử bản hữu: Tất cả chủng tử thuộc về 
nhiễm và tịnh đều là chủng tử vốn có, chứ không 
phải do huân tập mới sinh. Huân tập là chỉ làm 
cho hạt giống vốn có ấy tăng truởng thêm lên, 
chứ không phải đưa hạt giống mới từ ngoài vào. 
(Quan điểm của Du Già). 

Chứng tử tân huân: Chủùng tử tân huân là chủng 
tử do huân tập mới phát sinh. (Quan điểm của 


Nan Đà, Thắng Quân). 


58 | THÍCH THÁI HÒA 


Huân tập có hai loại gồm: Năng huân và sở huân. 
Năng huân là các chủng tử thiện, ác, vô ký. Sở 
huân là đối tượng được huân tập để cất giữ. Sở 
huân là thức A-lại-da. Ấy là kho tàng giữ gìn, cất 
chứa. 


Duyên làm cho chủng tử của Thức sinh khởi gồm 
có chín: 


Minh duyên: Duyên dựa vào ánh sáng. 


Nếu không có ánh sáng, thì cái thấy không thể 
hiện khởi. Cái thấy không có điều kiện để hiện 
khởi, thì chủng tử không có điều kiện để biểu 
hiện. 

Không duyên: Duyên dựa vào không gian. Không 
gian là điều kiện để cho chủng tử của tâm thức 
sinh khởi. Nếu không có không gian, thì chủng 
tử của tâm thức không thể vận hành để biểu hiện. 
Căn duyên: Duyên dựa vào các căn. Các căn gồm 
như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là những điều 
kiện để cho những chủng tử tâm thức biểu hiện. 
Nếu không có các căn, thì các chủng tử tâm thức 
không biết dựa vào đâu để biểu hiện. 


Cảnh duyên: Duyên do dựa vào các đối tượng 


NHÂN DUYÊN HỌC | 59 


như sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Do dựa 
vào các đối tượng này mà chủng tử tâm thức biểu 
hiện. 

Tác ý duyên: Duyên do dựa vào tác ý. Nếu không 
có tác ý, thì chủng tử tâm thức không thể biểu 
hiện. 

Căn bản y duyên: Căn bản là đệ Bát thức hay thức 
thứ tám. Y là gá vào hay dựa vào. Thức thứ tám làm 
căn bản để cho các thức dựa vào mà sinh khởi. 


Sáu thức do dựa vào tướng phần của thức thứ 
tám mà sinh khởi và tướng phần của thức thứ 
tám dựa vào sáu thức mà sinh khởi. Nên, gọi căn 
bản y là duyên của thức thứ tám và thứ sáu. 


Nhiễm tịnh y duyên: Nhiễm tịnh y là chỉ cho thức 
thứ bảy. Hết thảy pháp nhiễm hay tịnh đều y vào 
thức này mà chuyển khởi. 


Nghĩa là sáu thức gồm: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ 
thức, thiệt thức, thân thức và ý thức đối với sáu 
đối tượng gồm: Sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp 
khởi sinh Nghiệp và Hoặc hay phiền não, khiến 
chúng chuyển hiện đưa các pháp nhiễm ô này về 
với thức thứ tám huân thành pháp hữu lậu. 


60 | THÍCH THÁI HÒA 


Nếu tu tập đối với sáu thức và chuyển chúng 
thành Bạch tịnh nghiệp do thực hành Ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo và đưa chúng về với thức thứ 
tám, huân thành chủng tử vô lậu. Vì những ý 
nghĩa ấy mà gọi là Nhiễm tịnh y duyên. 


Lại nữa, thức thứ bảy y vào thức thứ tám mà 
chuyển khởi, thức thứ tám y vào thức thứ bảy mà 
tùy duyên hỗ trợ, đắp đổi nương tựa qua lại với 
nhau, vì vậy nhiễm tịnh y là duyên của tám thức. 


Phân biệt y duyên: Bản chất của thức là phân biệt. 
Các thức nhãn, nhị, tỷ, thiệt và thân là những thức 
phân biệt cần có đối tượng tương ứng. Sự phân 
biệt của ý thức, dù có đối tượng hay không có đối 
tượng hiện tiền, vẫn có khả năng phân biệt được. 
Và ý thức không những có khả năng phân biệt 
được đối với các pháp đang diễn ra trong hiện 
tiền, mà còn có khả năng phân biệt đối với các 
pháp đã diễn ra trong quá khứ và sẽ diễn ra ngay 
cả trong tương lai. Nó còn có khả năng phân biệt 
thiện ác, xấu tốt, hữu lậu, vô lậu, các pháp thuộc 
về sắc và tâm. 


Năm đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc do năm 
thức phân biệt mà biết. Xấu tốt của các đối tượng, 
do ý thức phân biệt mà biết. Nhiễm và tịnh của 


NHÂN DUYÊN HỌC | 61 


thức thứ bảy do phân biệt mà sinh khởi. Tướng 
phần của thức thứ tám do phân biệt mà hiển bày. 
Do đó, phân biệt y là duyên của cả tám thức. 


Chủng tử duyên: Chủng tử duyên là chủng tử 
của tám thức duyên vào các đối tượng liên hệ. 
Nhãn thức dựa vào chủng tử thuộc về nhãn căn 
mà có thể nhìn thấy sắc; Nhĩ thức dựa vào chủng 
tử thuộc về nhĩ căn mà có thể nghe âm thanh; Tỷ 
thức dựa vào chủng tử thuộc về tỷ căn mà có thể 
ngửi hương; Thiệt thức dựa vào chủng tử thuộc về 
thiệt căn mà có thể nếm mùi vị; Thân thức dựa vào 
chủng tử thân căn mà có thể xúc chạm và phân 
biệt với mọi đối tượng thích hợp; Ý thức có thể 
dựa vào những chủng tử của ý căn mà có thể phân 
biệt; Mạt-na thức dựa vào chủng tử nhiễm tịnh mà 
có thể tương tục; A-lại-da thức do dựa vào chủng 
tử hàm tàng mà có thể làm sinh khởi các pháp. 
Các thức mỗi loại đều dựa vào chủng tử của chính 
nó mà sinh khởi, nên gọi là chủng tử duyên. 


Quan điểm về chủng tử có nhiều lập trường khác 
nhau. Tuy nhiên, tóm tắt có ba: 


Bản hữu thuyết: Thuyết bản hữu là của Hộ 
Nguyệt. Thuyết này cho rằng, chủng tử là vốn có. 


62 | THÍCH THÁI HÒA 


Tân huân thuyết: Thuyết tân huân là của Nan Đà 
và Thân Thắng. Thuyết nảy cho rằng, chủng tử do 
huân tập mà có. 

Tân cựu hiệp sanh thuyết: Thuyết tân cựu hiệp sinh là 
của Hộ Pháp. Thuyết này cho rằng, chủng tử có hai 
loại gồm: chủng tử bản hữu và chủng tử tân huân. 
Các nhà Phật học Duy thức cho rằng, Thuyết của 
Hộ Pháp là đúng, tức là chấp nhận chủng tử có 
hai loại: 

Bản hữu chủng tử: Nghĩa là từ vô thi đến nay, 
chủng tử tự có ở trong A-lại-da thức. 


Tân huân chủng tử: Chùng tử được huân thành là 
do các pháp hiện hành về sau. lân huân chủng tử 
là do hòa hợp giữa tân và cựu mà sanh. 


Theo các nhà Phật học Duy thức, chủng tử biểu 
hiện thành hiện hành do quan hệ ba pháp mới 
thành: 


Năng sanh chủng tử: Chủùng tử bản hữu có khả 
năng sinh khởi. 
Sở sanh hiện hành: Chủng tử hiện hành. 


Sở huân tân chủng: Chủng tử mới huân thành. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 63 


Ba pháp quan hệ này, lần lượt hỗ trợ nhau thành 
nhị trùng nhân quả. Tức là một loại chủng tử ở 
sát-na đầu tiên làm tác nhân hiện hành, nhưng 
qua sát-na thứ hai thì nó là quả. Vì vậy, gọi chủng 
tử sinh khởi chủng tử. Chủng tử sinh khởi là 
nhân; hiện hành do chủng tử sinh khởi là quả. 
Quả lại huân tập thành nhân, nghĩa là hiện hành 
huân tập thành chủng tử. Ấy gọi là nhân quả nhị 
trùng, quan hệ giữa chủng tử và hiện hành, giữa 
hiện hành và chủng tử. 

Cũng theo các nhà Phật học Duy thức, thức A-lại- 
da có đầy đủ năng lực để sinh khởi tất cả pháp, 
gọi là chủng tử. Từ chủng tử mà sinh khởi vạn 
pháp thuộc về sắc và tâm, gọi là pháp hiện hành. 
Trong đó, chủng tử chính là hình thái của nhân, 
vì nó dựa vào nhân duyên, còn chủng tử hiện 
hành là hình thái của quả. 

Như vậy, chủng tử ở thức A-lại-da là do nhân 
duyên hòa hợp mà sinh khởi hiện hành, và vì vậy 
gọi là chủng tử sinh khởi hiện hành. Chủng tử 
hiện hành là do dựa vào chủng tử nhân duyên mà 
gọi, nên nhân duyên cũng gọi là chủng tử. 


Có người hỏi, các pháp vô thường lấy gì làm 


64 | THÍCH THÁI HÒA 


nhân? Du Già Sư Địa Luận trả lời, nhân duyên 
là dựa vào chủng tử để thiết lập. Và chúng có bảy 
hình thái như sau: 


Tự tính: Nó làm nhân cho nó. Vô thường làm 
nhân cho vô thường. 


1ha tính: Tính chất khác nó. Nó phải phối hợp 
với những cái khác nó và cùng với tự tính về sau 
làm nhân. 


Dĩ sanh vị diệt: Nhân đã sanh mà chưa diệt. 


Đắc dư duyên: Nhân đã sanh chưa diệt, nhưng 
phải thích hợp với các duyên khác. 


Thành biến đị: Tuy thích hợp với các duyên khác, 
nhưng phải chuyển hóa để trở thành nhân mới, 
cho các pháp vô thường. 


Công năng tương ưng: Tuy chuyển hóa để trở 
thành, nhưng chắc chắn phải có công năng thích 
hợp mới có thể làm nhân. 

Tương xứng tương thuận: Tuy có công năng thích 
hợp, nhưng phải có tương xứng, tương thuận 
mới làm nhân. (Du Già Sư Địa Luận 5, Tr 302, 
Đại Chính 30). 


NHÂN DUYÊN HỌC | 65 


Như vậy, chủng tử ở thức A-lại-da là do nhân 
duyên hòa hợp mà sinh khởi hiện hành, chính 
đó là chủng tử sanh khởi hiện hành. Trong đó, 
chủng tử chính là hình thái của nhân, vì nó dựa 
vào nhân duyên, còn hiện hành là hình thái của 
quả. Hiện hành cũng chính do chủng tử sanh 
khởi và chủng tử do dựa vào hiện hành để thành 
tựu huân tập. Nên, chủng tử có khả năng sanh 
khởi, hiện hành có khả năng huân tập và chủng 
tử tân huân được hình thành. Cả ba gồm: Chủng 
tử có khả năng sanh khởi, hiện hành có khả năng 
huân tập và chủng tử tân huân, chúng lần lượt 
hình thành làm nhân duyên, nhân quả cho nhau, 
nên gọi chúng là nhân duyên chủng tử mà cũng 
gọi là nhân duyên hiện hành. 


2 - Đẳng vô gián duyên 


Đẳng vô gián duyên, Hán còn gọi là Thứ đệ 
duyên. Phạn là Samanantarapratyaya. Samana, 
có nghĩa là ý niệm trước lặn xuống ý niệm sau 
sinh khởi. Lại nữa, bản chất của ý niệm trước và ý 
niệm sau đồng nhau. Samana hay đẳng, có nghĩa 
là tự loại, tức là cùng loại với chính nó. Đẳng vô 
gián duyên là tám thức và các tâm sở tùy thuộc 
của chúng. Nhóm trước đối với nhóm sau cùng 


66 | THÍCH THÁI HÒA 


tự loại tiếp nối liên tục không gián đoạn. Nhóm 
trước ẩn diệt mở đường cho nhóm sau sinh khởi. 
Nghĩa là nhãn thức trước mở đường cho nhãn 
thức sau sinh khởi; nhĩ thức trước mở đường cho 
nhĩ thức sau sinh khởi; tỷ thức trước mở đường 
cho tỷ thức sau sinh khởi... nghĩa là chúng sinh 
khởi đồng loại và hằng chuyển. 


Đẳng vô gián duyên (Ananwfara-prafiya), còn gọi 
là Thứ đệ duyên, nghĩa là các pháp làm nhân, làm 
duyên cho nhau một cách liên tục, không bị gián 
cách. Hay nói khác, pháp trước làm nhân cho 
pháp sau, pháp sau làm duyên cho pháp trước, 
các pháp cứ tuần tự làm nhân, làm duyên cho 
nhau như vậy mà sinh khởi liên tục. Do đó, gọi là 
Đẳng vô gián duyên hay là Thứ đệ duyên. 


Lại nữa, trong các pháp tương quan sinh diệt 
liên tục, pháp trước diệt, pháp sau sinh, cái trước 
diệt cái sau sinh, tâm niệm trước diệt, tâm niệm 
sau sinh, chúng liên tục với nhau không hề gián 
đoạn. Và tuy chúng sinh diệt có trước sau, nhưng 
thể và dụng của chúng vẫn đồng đẳng như nhau 
không gián đoạn, nên gọi là Đẳng vô gián duyên. 


Đẳng vô gián duyên là năng lực tác động liên tục 
của các tư niệm thuộc về tâm và tâm sở đồng loại. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 67 


Luận Thuận Chánh Lý nói: “Đẳng vô gián duyên 
làm bản chất cho tất cả pháp thuộc về tâm và 
tâm sở đã sanh khởi, ngoại trừ tâm và tâm sở sau 
cùng của vị A-la-hán, vì sao? Vì tâm sau cùng của 
vị A-la-hán thuộc vô vi. (Thuận Chánh Lý Luận 
19, Tr 442, Đại Chính 29). 


Tại sao Đẳng vô gián duyên chỉ thuộc về tâm và 
tâm sở? Vì tâm và tâm sở là tương ưng với Đẳng 
vô gián duyên; vì pháp thuộc về tâm và tâm sở 
sinh khởi từ duyên này là đồng đẳng không gián 
cách và do dựa vào ý nghĩa này mà thiết lập tên 
gọi Đẳng vô gián duyên. 


Tại sao đối với hết thảy sắc không có Đẳng vô 
gián duyên? Vì nghĩa của Đẳng vô gián duyên là 
không tương ưng với sắc; và vì hết thảy sắc pháp 
sinh khởi đều có gián cách, có đối ngại bởi không 
gian và gián cách bởi thời gian, chúng không sinh 
điệt liên tục nhanh chóng như các pháp thuộc về 
tâm và tâm sở. 

Nghĩa là ở trong một sắc thân, có một sắc thể 
nuôi dưỡng liên tục không gián đoạn và lại có 
sắc chất thứ hai sinh khởi nuôi dưỡng không làm 
mâu thuẫn và thiệt hại. 


68 | THÍCH THÁI HÒA 


Ví như sắc thân được nuôi dưỡng liên tục bởi một 
bữa ăn, sau đó sắc thân sinh khởi được tiếp tục lại 
được nuôi dưỡng bởi một bữa ăn khác. Lại nữa, 
sắc thân được tạo ra từ bốn đại chủng, gồm đất, 
nước, gió, lửa hay rắn, lỏng, nhiệt và khí, chúng 
hòa hợp sinh khởi đồng thời của nhiều vi tử đồng 
loại, do đó sắc pháp không thể thiết lập Đẳng vô 
gián duyên. 


Các Luận sư Thí Dụ cho rằng: “Sắc pháp cũng 
như tâm sở pháp, đều có Đẳng vô gián duyên”. 
Nhưng Luận điểm này, đã bị phủ nhận bởi Luận 
sư Thuận Chánh Lý. (Thuận Chánh Lý Luận 19, 
Tr 445b, Đại Chính 29). 


3 - Sở duyên duyên (Alambanaprafitya) 


Sở duyên duyên là duyên và sở duyên. Duyên là 
prafiya và Sở duyên, tiếng Phạn là Alambana. 
Alambana đi từ động từ căn là Lam, có nghĩa là 
leo, vin vào, dựa vào, nương vào, vướng vào. 


Như vậy, Sở duyên hay Alarnbana là đối tượng 
để cho cái khác dựa vào. Sở duyên là ám chỉ cho 
cảnh vật được biến tợ bởi tâm và thức. Những 
cảnh vật được biến tợ này lại làm duyên để cho 
tự thức khởi sinh. Do đó, gọi là Sở duyên duyên. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 69 


Theo Luận Thuận Chánh Lý, thì Sở duyên duyên 
có nghĩa như sau: “Tất cả pháp đều là chỗ bám víu 
sinh khởi của tâm và tâm sở, nên gọi là sở duyên. Và 
chính vì sở duyên này làm điều kiện cho tâm và tâm 
sở khởi sinh, nên gọi là Sở duyên duyên: (Thuận 
Chánh Lý Luận 19, Tr 447b, Đại Chính 29). 


Lại nữa, Sở duyên (Alammbana) là chỉ cho đối 
tượng bị nhận thức hay thế giới khách quan. Còn 
chữ duyên (rafifya) là ám chỉ cho chủ thể năng 
nhận thức hay thế giới nội tại. Thế giới khách 
quan làm điều kiện để cho thế giới nội tại khởi 
sinh sự phân biệt. Nên, sở duyên là sáu căn, sáu 
trần và duyên là sáu thức. Sáu thức duyên vào sáu 
căn, sáu trần mà khởi hiện sự phân biệt. Đối với 
tự nội, sở duyên là pháp trần và duyên là ý thức. 
Đối với tự nội, ý thức duyên vào pháp trần mà 
khởi hiện sự phân biệt. Đối với thức A-lại-da, thì 
tướng phần là sở duyên và kiến phần là duyên. 
Do kiến phần duyên vào tướng phần làm cho tự 
thức biểu hiện. 

Nói tóm lại: “Cái nào có khả năng dẫn sinh sự 
phân biệt và sự phân biệt ấy, tang ảnh tượng 
tương tợ đối với chúng, thì cái Äó được gọi là duyên 
và sở duyên”. 


70 | THÍCH THÁI HÒA 


Sở duyên duyên có khi còn gọi là duyên duyên. 
Nó chỉ cho tất cả đối tượng vin vào thuộc về tâm 
và tâm sở và nó cũng chỉ cho tất cả sự vật ngoại 
tại hay điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp làm điều 
kiện cho các tâm sở nội hàm sinh khởi. Ví như 
tất cả sắc đều là Sở duyên duyên của nhãn thức; 
tất cả âm thanh đều là Sở duyên duyên của nhĩ 
thức; tất cả hương đều là Sở duyên duyên của tỷ 
thức; tất cả mùi vị đều là Sở duyên duyên của 
thiệt thức; tất cả xúc đều là Sở duyên duyên của 
thân thức; cho đến tất cả pháp quá khứ, hiện tại 
và vị lai đều là Sở duyên duyên của ý thức. 


Theo Duy Thức Học: Thức thứ tám làm Sở duyên 
duyên cho bảy thức trước, nhưng bảy thức trước 
không làm Sở duyên duyên cho thức thứ tám. 
Vì sao? Vì bảy chuyển thức trước không phải là 
nơi nương tựa của thức thứ tám. Thức thứ bảy 
làm Sở duyên duyên cho thức thứ sáu, mà không 
làm Sở duyên duyên cho năm thức trước. Năm 
thức gồm: Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức làm Sở duyên duyên cho thức 
thứ sáu là ý thức. Vì sao? Vì năm thức trước dựa 
vào tướng phần của thức thứ tám mà sinh khởi. 
(Thành Duy Thức Luận 8, Tr 42c, Đại Chính 31). 


NHÂN DUYÊN HỌC | 71 


Sở duyên duyên này có hai loại gồm: Thân sở 
duyên duyên và Sơ sở duyên duyên. Theo các nhà 
Duy Thức Học, thì Thân sở duyên duyên là chỉ 
cho Kiến phần của thức A-lại-da, vì nó là thể trực 
tiếp năng duyên; và lìa kiến phần tức là thể năng 
duyên mà có khả năng tính lường, thì gọi là Sơ sở 
duyên duyên. (Thành Duy Thức Luận 7, Tr 40c, 
Đại Chính 31). 


Nói gọn, cái nào có khả năng dẫn sinh sự phân 
biệt, và sự phân biệt ấy trang ảnh tượng tương tợ 
với chúng, thì cái ấy gọi là duyên và sở duyên, hay 
gợi là sở duyên duyên (Alampanapratitya). 


Theo Tông Cảnh, Sở duyên duyên có bốn trường 
hợp: 


Có duyên mà không có sở duyên: Ngã và pháp do 
ý tưởng vọng khởi và tâm bám theo vọng tưởng 
ấy, nên ngã và pháp chỉ là vọng tưởng không có 
thực thể. Đây là trường hợp có duyên, mà không 
có sở duyên. 

Có sở duyên mà không có duyên: Chỉ cho các 
ảnh tượng ở trong gương hay ánh trăng ở dưới 
nước. Vì ảnh tượng không thể suy nghĩ, không 
thực có, nên không phải là duyên. 


72 | THÍCH THÁI HÒA 


Có duyên và có sở duyên: Nghĩa là vừa có chủ thể 
năng duyên và vừa có đối tượng để duyên. 


Không có duyên và không có sở duyên: Nghĩa là 
không có chủ thể năng duyên và cũng không có 
đối tượng để duyên. 

Sở duyên duyên có hai loại gồm: Trực tiếp và gián 
tiếp. 

Trực tiếp: Trực tiếp là chỉ cho tâm năng duyên. 
Theo Tông Cảnh, Sở duyên trực tiếp có bốn 
trường hợp. 

Từ bản chất của tâm chuyển sinh. 

Từ tự tâm biểu hiện. 

Từ căn bản trí mà chứng chân như. 

Kiến phần và tướng phần ở thức ở A-lại-da trực 
tiếp duyên nhau để biểu hiện. 

Gián tiếp: Gián tiếp là chỉ cho tâm năng duyên 
hoặc có, hoặc không, không nhất định. Điều 
này, Thành Duy Thức Luận bảo rằng: “Hết thảy 
pháp ở trong tự tâm đều có, các pháp ngoài tâm 
hoặc có, hoặc không”. Theo Tông Cảnh, Sở duyên 
duyên gián tiếp cũng có bốn trường hợp. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 73 


Bản chất của tướng phần là tánh cảnh chân thật. 
Trong đó, Tiền ngũ thức cộng với sát-na đầu của 
ý thức rõ ràng, cộng một ít của ý thức độc đầu. 
Nó làm Sở duyên duyên xa. 


Bản chất của tướng phần là giả, mà chính bản 
chất Độc ảnh cảnh có cùng bản chất với Đới chất 
cảnh. 


Tướng phần không có Tánh cảnh. Nghĩa là Độc 
ảnh cảnh không có Tánh cảnh. 


Tướng phần không có Tánh cảnh. Nghĩa là thức 
thứ tám duyên vào ba cảnh, nhưng đối với căn 
bản trí thì duyên vào chân như. Chân như là thực 
tướng của vạn pháp, nên chân như là tướng phần 
của căn bản trí, nhưng căn bản trí thì không có 
tướng phần. 


4- Tăng thượng duyên 


Tăng thượng duyên. Phạn là Adhipatipratyaya. 
Adhipari là tắng thượng. Prafyaya là duyên. Tăng 
thượng duyên là duyên tăng thêm sự sinh khởi 
cho các pháp một cách nhanh chóng từ nhân đến 
quả. Phạm vi hỗ trợ của Tăng thượng duyên rất 
rộng so với các duyên khác. 


74 | THÍCH THÁI HÒA 


Tăng thượng duyên gồm có thuận và nghịch: 


Thuận duyên là duyên hỗ trợ và tác động một 
cách tích cực để cho các pháp sinh khởi một cách 
nhanh chóng từ nhân đến quả. 


Nghịch duyên là duyên làm đối kháng sự sinh 
trưởng của nhân. Ba duyên gồm: Nhân duyên, 
Đẳng vô gián duyên, Sở duyên duyên cũng có 
mặt cùng với Tăng thượng duyên, nhưng Tăng 
thượng duyên này bao hàm cả các duyên còn lại 
không nằm ở trong ba duyên trên. Vì vậy, phạm 
vi hỗ trợ của Tăng thượng duyên đối với các pháp 
rộng rãi hơn so với ba duyên đã đề cập ở trên. 


Tác dụng thuận nghịch của Tăng thượng duyên 
đối với sự chuyển vận của bốn xứ gồm: Sanh, trú, 
thành, đắc có thể thành bốn sự kiện khác nhau. 
Sanh nghĩa là sanh khởi. Trú là tổn tại. Thành là 
thành tựu. Đắc là được hay kết quả. Đối với sanh, 
Tăng thượng duyên thuận, khiến nhân chưa sanh 
liên sanh, đã sanh liền tăng trưởng. Đối với nghịch 
Tăng thượng duyên, nhân chưa sanh, thì không 
thể sanh, nhân đã sanh liền diệt. Đối với trú, Tăng 
thượng duyên thuận, khiến nhân chưa trú liền trú 
và đã trú liền tồn tại lâu dài. Đối với nghịch Tăng 
thượng duyên, khiến nhân chưa trú, thì không thể 


NHÂN DUYÊN HỌC | 75 


trú và đã trú thì không thể bền vững. Đối với thành, 
Tăng thượng duyên thuận, khiến nhân chưa thành 
liên thành, nhân đã thành liền tiến tới viên mãn. 
Đối với nghịch Tăng thượng duyên, khiến nhân 
chưa thành, thì không thể thành và nhân đã thành 
thì liên bị khuyết tật. Đối với đắc, Tăng thượng 
duyên thuận, khiến nhân chưa được liền được và đã 
được liền tăng trưởng. Đối với nghịch Tăng thượng 
duyên, khiến nhân chưa đắc, thì không thể đắc và 
đã đắc thì liền hư thối và rơi rụng. 


Tác dụng của Tăng thượng duyên đối với muôn sự, 
muôn vật tuy nhiều, nhưng cần biết cụ thể hơn cả 
là hai mươi hai căn. Hai mươi hai căn gồm: Năm 
căn: Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn. 
Nam căn: Căn tính của người nam. Nữ căn: Căn 
tính của người nữ. Mạng căn: Căn bản của sinh 
mạng. Ý căn: căn bản của ý. Năm thọ căn gồm: 
Khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Năm thiện căn gồm: Tín, tấn, 
niệm, định, tuệ. VỊ tri đương tri căn: Ở căn bản vị 
chưa biết sẽ biết. Nghĩa là khi hành giả tu tập ở vị 
trí kiến đạo, trong mười sáu sát-na tâm, thì mười 
lăm sát-na đầu là ở vào căn bản vị, chưa thấy biết 
được sự thật của đạo, nên gọi là “vị trï nhưng qua 
sát-na mười sáu sẽ thấy được sự thật của đạo, nên 
gọi là “đương trï; nghĩa là sẽ biết. 


76 | THÍCH THÁI HÒA 


Đối với mười lăm sát-na tâm ở địa vị kiến đạo, 
thì các thiện căn như tín, tấn, niệm, định, tuệ, ý, 
hỷ, lạc, xả, chúng đều thuộc về vô lậu, vì chúng 
là thuộc về con đường xuất thế. Nhưng tâm của 
hành giả ở các giai đoạn ấy chưa chứng giải thoát, 
nên gọi là “vị trí. Tuy nhiên, các sát-na tâm ấy 
không gián đoạn, nên sẽ chứng ngộ, do đó gọi là 
“đương tri” Dĩ tri căn: Sát-na tâm thứ mười sáu 
của hành giả thấy rõ sự thật của đạo, gọi là “dĩ 
tri căn. Cụ tri căn: Căn biết đầy đủ. Cụ tri căn là 
bản vị của giai đoạn tri Khổ, đoạn Tập, tu Đạo và 
chứng Diệt. Tùy theo khả năng đoạn Tập, tu Đạo 
mà thành tựu các thánh quả giải thoát. 


Trong quá trình tu tập đoạn trừ Tập đế, để thành 
tựu Diệt đế, Tăng thượng duyên đóng vai trò hỗ 
trợ rất quan trọng ở trong giai đoạn tu tập này, 
khiến cho những chủng tử hữu lậu ở nơi tâm liên 
tục chuyển hóa thành chủng tử vô lậu, giải thoát. 


Tóm lại, mọi pháp có thể sinh khởi, tổn tại hay 
hủy diệt đều lệ thuộc vào bốn duyên gồm Nhân 
duyên, Đẳng vô gián duyên, Sở duyên duyên và 
Tăng thượng duyên. Ở trong bốn duyên này thì 
Sở duyên duyên, Tăng thượng duyên, Đẳng vô 
gián duyên là biệt tướng, còn Nhân duyên là tổng 


NHÂN DUYÊN HỌC | 77 


tướng. Nhân duyên có thể bao gồm hết cả các 
duyên còn lại. Tuy nhiên, một số nhà Phật học 
Đại thừa cho rằng, sự sinh khởi của sắc pháp và 
chủng tử chỉ cần có hai duyên là Nhân duyên và 
Tăng thượng duyên. Vì sao? Vì sắc pháp và chủng 
tử không phải là pháp duyên lự, nên không cần 
đến Sở duyên duyên. Lại nữa, sắc pháp và chủng 
tử do nhiều loại cùng chuyển khởi, nên không 
có sự đồng đều trước sau, nên không có Đẳng 
vô gián duyên. (Tham khảo Đại Tỳ Bà Sa Luận 
21, Đại Chính 27; Du Già Sư Địa Luận 5, Đại 
Chính 30; Hiển Dương Thánh Giáo Luận 18, Đại 
Chính 31; Thuận Chính Lý Luận 18, Đại Chính 
29; Thành Duy Thức Luận Liễu Nghĩa Đăng 6, 
Đại Chính 43; Đại Thừa Nghĩa Chương 31, Đại 
Chính 44). 


Hai mươi bốn duyên 


Ngoài duyên bốn loại, còn có hai mươi bốn 
duyên. Hai mươi bốn duyên này thuộc về Phân 
biệt Thượng tọa bộ, ở trong Thanh Tịnh Đạo 
Luận, ta có như sau: 


1- Nhân duyên: Nhân là căn để hay gốc rễ và 
duyên là điều kiện căn để, điều kiện gốc. Nhân 


78 | THÍCH THÁI HÒA 


duyên làm điều kiện gốc cho hết thảy mọi điều 
kiện hay hết thảy mọi duyên, vì vậy mà gọi là 
Nhân duyên. 


2- Sở duyên duyên: Một pháp trợ giúp bằng cách 
làm đối tượng để cho pháp khác duyên vào, nên 
gọi là Sở duyên duyên. 


3- Tăng thượng duyên: Ấy là duyên tăng thượng. 
Duyên tăng thượng có hai loại gồm câu sanh và 
sở duyên. Câu sanh tăng thượng là duyên tăng 
thượng cùng có mặt sanh khởi đồng thời. Sở 
duyên tăng thượng là duyên tăng thượng đặt vào 
nơi một pháp mà từ nơi pháp ấy, pháp khác lại 
sinh khởi. 

4-Vô gián duyên: Ấy là duyên hỗ trợ liên tục. 
Nghĩa là pháp nào làm điều kiện để sinh khởi 
tiếp tục tương ứng với nó, gọi là Vô gián duyên. 
5-Đẳng vô gián duyên: Ấy là duyên hỗ trợ cho các 
pháp sinh diệt liên tục, pháp trước diệt và pháp sau 
sinh, hay niệm trước diệt, niệm sau sinh đồng thể 
và dụng với nhau. Theo Buddhaghosa, thì Đẳng 
vô gián duyên và Vô gián duyên chỉ khác nhau về 
từ ngữ mà không khác nhau về ý nghĩa. (Visuddhi 
Magsa - Buddhaghosa = Thanh tịnh đạo luận - 


NHÂN DUYÊN HỌC | 79 


Phật âm, Thích nữ Trí Hải dịch, 899, chùa Pháp 
Vân tại Pomana. USA, Ấn hành 1995). 


6- Câu sinh duyên: Ấy là duyên đồng thời sinh 
khởi. Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Ngọn đèn 
vừa có mặt là ánh sáng tức thì có mặt với ngọn 
đèn. Ánh sáng và ngọn đèn cùng sinh khởi một 
lúc, không có trước sau. Sự sinh khởi như vậy, gọi 
là Câu sinh duyên. 


7- Tương hỗ duyên: Ấy là các duyên giúp nhau 
sinh khởi. Ví như cái kiểng đứng vững là nhờ ba 
chân của kiểng hỗ trợ nhau. Ba chân kiểng hỗ trợ 
cho cái kiểng đứng vững, gọi là Tương hỗ duyên. 


8- Sở y duyên: Ấy là duyên mạnh làm đối tượng y 
chỉ cho cái khác nương tựa để sinh khởi. 


9- Y chỉ duyên: Ấy là duyên y chỉ. Nghĩa là duyên 
làm chỗ nương tựa, y chỉ và nâng đỡ cho cái khác 
sinh khởi. Ví như quả đất đối với thảo mộc và 
con người. 


10- Tiền sinh duyên: Ấy là duyên khởi lên trước 
làm điều kiện cho các pháp duyên vào để sinh 
khởi. Ví như nhãn căn là tiền sinh duyên của sắc 
trần. Và các đại chủng là tiền sanh duyên của 
nhãn căn... 


30 | THÍCH THÁI HÒA 


11- Hậu sinh duyên: Ấy là duyên sinh khởi về 
sau, làm duyên cho tiền sanh duyên. Ví như cây 
trồng trước, sau đó bón phân. Nhờ bón phân mà 
cây trồng trước đó xanh tươi. Như vậy, Hậu sanh 
duyên làm duyên cho Tiển sanh duyên. 


12- Tu tập duyên: Ấy là duyên lặp đi, lặp lại nhiều lần. 


13- Nghiệp duyên: Ấy là duyên hỗ trợ bằng sự can 
thiệp và tác động của tâm ý. 

14- Dị thục duyên: Ấy là duyên hỗ trợ sự an tịnh 
hay sự hỗ trợ tự nhiên cho cái khác sanh, không 
cần sự nỗ lực. 


15- Thực duyên: Ấy là duyên hỗ trợ thức ăn cho các 
pháp hữu sắc và vô sắc. Ví như bốn loại thực phẩm 
đều là thực duyên cho các pháp thuộc về sắc và vô sắc. 
16- Căn duyên: Ấy là duyên do các căn hỗ trợ mà 
sinh khởi. Ví như nhãn căn làm duyên cho nhãn 
thức sinh khởi... và nhãn căn chỉ là điều kiện giới 
hạn cho nhãn thức sinh khởi, nên gọi là Căn duyên. 
17- Đạo duyên: Ấy là duyên do các chỉ phần của 
đạo làm điều kiện để cho các pháp tương ưng 
sinh khởi, nên gọi là Đạo duyên. 

18- Tĩnh lự duyên: Ấy là duyên do các chi phần của 


NHÂN DUYÊN HỌC | 81 


thiển làm điều kiện để thiện pháp sinh khởi. Các 
chi phần của thiển gồm: Tầm, tứ, hỷ, lạc, ưu, xả và 
nhất tâm. Các thiển chi nầy làm điều kiện để cho 
các thiện pháp sinh khởi, nên gọi là Tĩnh lự duyên. 


19- Tương ứng duyên: Ấy là duyên hỗ trợ khiến 
cho pháp thuộc về một căn tương ứng với một trần 
nào đó sinh khởi. Ví như nhãn căn tương ứng với 
sắc trần, khiến nhãn thức hay cái thấy sinh khởi... 


20- Bất tương ứng duyên: Ấy là duyên không 
tương ứng. Bất cứ pháp nào làm duyên khởi cho 
các pháp không đồng loại, đều gọi là bất tương 
ứng duyên. Ví như các yếu tố sắc uẩn (vật chất) 
làm điều kiện cho các yếu tố thuộc tâm uẩn (tinh 
thần) sinh khởi hay hủy diệt, hoặc các yếu tố 
tâm uẩn (tinh thần) làm điều kiện cho các yếu 
tố thuộc về sắc uẩn (vật chất) sinh khởi hay hủy 
điệt, đều gọi là bất tương ứng duyên. 


21- Hữu duyên: Ấy là duyên yểm trợ làm cho cái 
khác hiện hữu. Ví dụ đối với thân năm uẩn, thì các 
pháp thuộc về sắc uẩấn, chúng làm duyên yểm trợ 
cho nhau và giúp nhau hiện hữu, gọi là hữu duyên; 
các uẩn thuộc về tâm hay vô sắc như thọ uẩn, tưởng 
uẩn, hành uẩn và thức uẩn, chúng tương tợ cho 
nhau và giúp nhau hiện hữu, gọi là Hữu duyên. 


82 | THÍCH THÁI HÒA 


22- Phi hữu duyên: Ấy là duyên phi hữu. Nghĩa 
là bất cứ pháp vô sắc nào trước đó chấm dứt làm 
điều kiện cho pháp vô sắc ở sau khởi lên, gọi là 
Phi hữu duyên. 

23- Khứ duyên: Ấy là duyên ly khứ. Duyên yểm 
trợ bằng cách biến mất. Nghĩa là tâm quá khứ 
biến mất để làm duyên cho tâm hiện tại có mặt, 
gọi là Khứ duyên. 

24- Bất khứ duyên: Ấy là duyên không biến mất. 
Không biến mất để trợ duyên, nên gọi là bất khứ 
duyên hay là duyên yểm trợ bằng cách không rời 
bỏ quá khứ. 

Mười hai duyên khởi 

Mười hai duyên khởi do tự thân đức Phật chứng 
ngộ và Ngài tuyên thuyết cho hàng đệ tử, qua các 
kinh điển ghi lại gồm: 

1. Vô tỉnh 


Tiếng Pali là Av7//a và tiếng Phạn là Avidya. A là 
tiền tố từ phủ định, có nghĩa là “vô” hoặc “không”. 
Vidya đi từ động từ Vid, có nghĩa là hiểu biết, nhận 
thức, học hỏi, quán triệt, thấy rõ... 


NHÂN DUYÊN HỌC | 83 


Vậy, Av/dya là không có sự hiểu biết, không có 
sự học hỏi, không có sự quán triệt, không có sự 
thấy rõ... 


Theo Kinh tạng và Luận tạng Phật giáo thì Vô 
minh (Aviya) là sự không thấy rõ và nhận thức 
sai lầm đối với chân lý. 

Nếu bất cứ ai không thấy rõ và không nhận thức 
được ý nghĩa và giá trị của sự sống, thì người ấy 
là Vô minh. 

Nếu bất cứ ai sống mà không nhận thức được 
nguyên lý của sự sống và không thấy rõ sanh là 
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương 
yêu mà phải xa lìa là khổ, oán đối mà hay gặp gỡ 
là khổ, mơ ước không thành là khổ, lệ thuộc vào 
sự hưng thạnh bất thường của thân ngũ uẩn là 
khổ, thì người ấy là người không có sự hiểu biết, 
người ấy là Vô minh. 

Nếu bất cứ ai không thấy tâm có tham là nguy 
hiểm, tâm có sân là nguy hiểm, tâm có si mê là 
nguy hiểm, tâm có cao ngạo, tâm mất niềm tin, 
tâm hiểu biết sai lầm là nguy hiểm, thì người ấy là 
Vô minh và Vô minh đang có mặt ở nơi người ấy. 


Nếu bất cứ ai không thấy rõ tham, sân, si, kiêu 


94 | THÍCH THÁI HÒA 


ngạo... vắng mặt thì hạnh phúc an lạc có mặt, vô 
minh không có mặt thì trí tuệ có mặt, chấp thủ 
không có mặt thì hỷ xả có mặt, người ấy gọi là Vô 
minh và Vô minh là người ấy. 

Nếu bất cứ ai, không thấy rõ, không thực hành 
và không thành tựu sự nhận thức chân xác, sự 
suy nghĩ chân xác, hành động hợp lý, nuôi dưỡng 
sinh mệnh hợp lý, nỗ lực hợp lý, nhớ nghĩ hợp 
lý và thiển định hợp lý, thì người ấy đang thực 
hành theo Vô minh và Vô minh đang hiện hữu 
ở người ấy. 

Lại nữa, Vô minh là sự nhận thức sai lâm về 
cuộc đời, về vạn hữu. Chẳng hạn, cuộc đời là vô 
thường mà cho là thường; vạn hữu là vô ngã, sinh 
động mà cho là hữu ngã, vĩnh hằng; vạn vật sinh 
khởi là do tác động qua lại của nhân duyên mà 
cho rằng vạn vật được sinh ra từ một Đấng toàn 
năng... Những nhận thức sai lầm như vậy gọi 
là những nhận thức lệ thuộc vào Vô minh, hay 
những nhận thức ấy chính là Vô minh. 

Lại nữa, không thấy rõ chủng tử hữu lậu dẫn đến 
sự đọa lạc Tam đổ, luân hổi Lục thú là Vô minh. 
Không thấy rõ Tứ Thiền và Tứ Không không dẫn 
đến đời sống giải thoát sinh tử gọi là Vô minh. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 85 


Thế gian không có nguyên nhân đầu tiên mà cho 
rằng có nguyên nhân đầu tiên gọi là Vô minh. Và 
không thấy rõ nguyên lý duyên khởi là Vô minh. 
Không thấy rõ thân năm uẩn là một tập hợp gồm 
sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn 
là Vô minh. Không thấy rõ trong mỗi một uẩn, 
không có uẩn nào được mệnh danh là tự ngã 
thực hữu, gọi là Vô minh, và không thấy rõ tính 
không của năm uẩn là Vô minh. 


Lại nữa, nếu không thấy rõ tâm có Bồ Đề, tâm là 
Bồ Đề, tâm Bồ Đề đang bị che khuất không phát 
khởi được, gọi là Vô minh. 


Nói tóm lại, Vô minh là không thấy rõ, không hiểu 
biết vạn hữu đúng như tự thân của chính nó. 


Vậy, Vô minh là bóng tối làm mờ khuất thực tại 
khiến con người không thấy rõ được tự thân của 
thực tại là gì, nên mọi nhận thức và hành động 
của con người bị đánh lừa bởi Vô minh. 

Trong Kinh Đức Phật nói: “Đối với ai, các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ 
đến phiền não, sanh khởi lậu hữu, đáng sợ hãi, 
đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, 


$6 | THÍCH THÁI HÒA 


chết trong tương lai. VỊ ấy ta gọi là si ám “t1, 


Ở đây, những chất liệu nuôi dưỡng si ám hay Vô 
minh không øì khác hơn là tham dục, sân hận, hôn 
trầm, thụy miên, trạo hối, mất niềm tin và tà kiến. 


Vậy, quá trình tu tập là quá trình đoạn trừ những 
chất liệu nuôi dưỡng Vô minh ấy. Một khi chúng 
đã bị đoạn trừ hoàn toàn thì Vô minh không còn 
có duyên để sinh khởi. Vô minh không hiện hữu 
thì Minh hiện hữu. 

Theo Buddhaghosa, ở trong Visuddhi Magga thì 
“hành tướng của Vô minh là vô tri, nghiệp dụng 
của Vô minh là si ám, và các lậu hoặc là duyên 
của Vô minh” !l, 

Do đó, nuôi dưỡng Vô minh chính là nuôi dưỡng 
các lậu hoặc và đoạn trừ Vô minh chính là đoạn 
trừ các lậu hoặc vậy. 

2. Hành 

Tiếng Pali là Sarnkhara và tiếng Phạn là Samskãra. 
Samskara có rất nhiều nghĩa. Nếu nó đi từ động từ 
căn Szi-skri, thì có nghĩa là đặt vào với nhau, liên 
1. Kinh Saccakä Trung Bộ I, tr249. ĐHVH 1973 

2. VismXVIILP.528 





NHÂN DUYÊN HỌC | 87 


kết với nhau. Nhưng nếu nó đi từ động từ Sz- 
s-kri thì có nghĩa là hành động liên kết, tác động 
liên kết và Samskara là hành động có tính liên kết, 
sự hoạt động có tính cách huân tập thường xuyên. 


Các nhà Hán dịch Sz/n„skära là Hành, có nghĩa là 
hoạt động, tác động, vận hành... 


Samskara hay Hành là sự hoạt động của tâm ý có 
tính cách huân tập và lưu phát thường xuyên. Và 
chính sự hoạt động của tâm ý ấy điều hành sự hoạt 
động của thân, ngữ và sự hoạt động của thân, ngữ 
hoàn toàn lệ thuộc vào sự hoạt động của tâm ý. 
Hay nói theo danh từ chuyên môn của những 
nhà Phật học A Tỳ Đàm (Abhiđharma) thì hành 
động của thân và ngữ hoàn toàn được chỉ đạo bởi 
Tư hay Ý chí (cefan3). 

Theo ngài Thế Thân (V2subandhw) ở trong Thành 
Nghiệp Luận (S/ikarma) thì Tư hay Ý chí 
(cetana) có ba loại: 

Thẩm lự tư: Có nghĩa là suy nghĩ và thẩm xét về 
một hành vi cần làm hay không cần làm. 

Quyết định tư: Có nghĩa là quyết định đây là 
hành vi cần làm hay không cần làm. 


88 | THÍCH THÁI HÒA 


Phát động tư: Sau khi quyết định, tư phát khởi 
hành động, đúng theo những điều mà tư đã suy 
xét và quyết định. 


Hẳn nhiên, Tư hay Ý chí (cefana), tự nó không 
khẳng định thiện hay ác, mà thiện ác được khẳng 
định khi Tư hay Ý chí duyên vào Vô minh hay 
duyên vào Thánh đạo vô lậu. 


Nếu duyên vào Thánh đạo vô lậu mà ý chí sinh 
khởi thì ý chí ấy là ý chí trong sáng; Từ ý chí này, 
nó sẽ dẫn đến những hoạt động của tâm ý và thân 
ngữ về thiện vô lậu. 

Trái lại, nếu duyên vào Vô minh mà sinh khởi ý 
chí, thì ý chí ấy là ý chí mù quáng. Từ ý chí này 
sẽ dẫn đến những thẩm xét và suy nghĩ sai lầm. 
Do đó sự hoạt động của tâm ý và thân ngữ nhất 
định sẽ không đúng đắn, không hợp lý, không 
phù hợp với nguyên lý giải thoát. 


Samskara hay Hành là gạch nối liên hệ giữa minh 
hay vô minh và ba nghiệp. Động cơ thúc đẩy cho 
ba nghiệp hoạt động chính là Hành. 

Bởi vậy, Hành là lực đẩy, nên Hành gồm có ba, đó 
là ý hành, thân hành và khẩu hành. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 39 


Do đó, Hành còn gọi là nghiệp và phần cốt lõi 
của nghiệp chính là tư hay ý chí (cefanä). 


Nói tóm lại, Hành lệ thuộc vào Vô minh thì con 
người hay chúng sinh bị đắm chìm trong sinh tử. 
Trái lại, Hành lệ thuộc vào Thánh đạo vô lậu thì 
sẽ dẫn con người hay chúng sanh đến đời sống 
giải thoát và giác ngộ. Và Hành lệ thuộc vào Bổ 
đề tâm thì nhất định sẽ dẫn con người hay chúng 
sanh đến đạo quả Vô Thượng Bồ Để. 


Kinh Hoa Nghiêm nói: “Lãng quên Bồ để tâm, 
mà thực hành các phước sự, thì hành động ấy 
cũng chỉ là hành động của ma”. 


Bởi vậy, trong mọi hoạt động của sự tu tập mà 
lãng quên Bồ để tâm là một điều tối ky của Phật 
giáo Đại thừa. 

Hay nói một cách nghiêm túc, bất cứ sự hoạt động 
nào mà không được thúc đẩy bởi Bồ đề tâm, thì 
đều gọi là hành động lệ thuộc vào Vô minh. 
Theo Budhaghosa, thì Hành lấy hoạt động làm 


tướng, lấy nỗ lực làm dụng, lấy ý chí làm động cơ 
và lấy vô minh làm duyên!". 





1. Vism XVI. P528. 


90 | THÍCH THÁI HÒA 


3. Thức 

Tiếng Pali là V/øana và tiếng Phạn là Vÿñäna. 
Vijñãna đi từ động từ căn Vi - jña có nghĩa là 
phân biệt, liễu biệt, biện biệt ... 

Vậy, Vĩ/ñana là sự phân biệt, sự liễu biệt, sự biện biệt. 


Tính của Thức hay V7ñana là phân biệt, liễu biệt, 
biện biệt... Do tính của nó là như vậy, nên Thức 
làm nền tảng cho mọi sự phân biệt, mọi sự hiểu biết 
và tri nhận. Nếu không có Thức thì không có sự 
hiểu biết, không có mọi sự hiểu biết hay tri nhận. 


Tuy nhiên, Thức hay V7äna mà chúng ta đang 
đề cập ở đây, chính nó lệ thuộc vào Hành mà sinh 
khởi và chính Thức này làm nền tảng cho tất cả 
mọi Thức khác phát sinh. 


Thức ấy, có khả năng hàm chứa tất cả chủng tử 
do thân hành, khẩu hành và ý hành huân tập. Và 
Thức ấy cũng có khả năng lưu phát những chủng 
tử đó mỗi khi có điều kiện. 

Thức ấy hàm chứa hai loại chủng tử, chủng tử 
bản hữu và chủng tử tân huân hay thỉ khởi. 


Chủng tử bản hữu là chủng tử được huân tập từ 


NHÂN DUYÊN HỌC | 9Ị 


những hành vi quá khứ hay những hành vi từ 
vô thỉ kiếp. Và chủng tử tân huân hay thỉ khởi là 
những chủng tử mới khởi huân trong hiện tại. 
Tất cả các chủng tử thiện và ác, hữu lậu và vô lậu 
đều được Thức này cất giữ không để rơi mất. 
Thức này cũng chính là Thức tái sinh, nghĩa là 
thức nối tiếp dòng sống của đời khác. 

Trong Kinh, Đức Phật nói với tôn giả Ananda 
như sau: 

“Này Ananda, nếu thức không đi vào trong bụng 


của người mẹ, thời danh sắc có thể hình thành 
trong bụng của bà mẹ không? 


- Bạch Thế Tôn, không. 


- Này Ananda, nếu thức đi vào trong bụng của 
bà mẹ, rồi bị tiêu diệt, thời danh sắc có thể hình 
thành trạng thái này trạng thái khác không? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Nếu lIhức bị đoạn trừ trong đứa con nít hoặc 
đồng nam hay đồng nữ, thời danh sắc có thể lớn 
lên, trưởng thành và thành mãn được không? 


- Bạch Thế Tôn, không. 


92 | THÍCH THÁI HÒA 


Do vậy, này Ananda, như vậy là nhân, như vậy 
là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân 
duyên của danh sắc, tức là Thức”! 


Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy ba vấn để căn 
bản đối với Thức trong lời Phật dạy. 


Thức này là sự dẫn tiếp đời sau, hay Thức là sự 
nối tiếp giữa đời này với đời khác. 

Thức này là nền tảng cho mọi sự hình thành thể 
chất và tinh thần, mọi thể chất và tỉnh thần của con 
người hiện hữu là do sự hiện hữu của Thức này. 


Mọi sự trưởng thành về thể chất và tinh thần của con 
người và chúng sanh là do Thức này có sự sinh động 
và trôi chảy liên tục trong vòng nhân duyên và nhân 
quả. Nếu Thức này vắng mặt thì danh sắc không biết 
dựa vào đâu để sinh khởi và trưởng thành. 


Vậy, sự có mặt và sinh khởi của danh sắc chính là 
sự có mặt của Thức. 


Thức này luôn luôn có mặt trong mọi sự sống của 
con người và chúng sanh. Ihức này có mặt thì sự 
sống biểu hiện, Thức này vắng mặt thì sự sống ẩn 
khuất. 





1. Kinh Đại Duyên - Trường Bộ II, Tr 63-64, ĐHVH 1972. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 95 


Tuy nhiên, Thức này không phải là tự ngã hay 
linh hồn hằng hữu. Thức này là một dòng sống, 
một thực tại linh động, tương tục trôi chảy, nó 
hoàn toàn lệ thuộc vào nhân duyên để hiện hữu. 


Thức này Kinh bộ gọi là Patasandhi-Viñnã nghĩa 
là thức nối tiếp giữa đời này và đời khác. 
Các nhà Phật học A Tỳ Đàm gọi là “14m tối hậu”U!. 


Ngài Uất-lăng-Ca (Udlanka) gọi là “Sanh phẩn 
chuyến”0!l, 


Và các nhà Đại Thừa Duy Thức gọi là Alaya 
Vijñäna, nghĩa là thức hàm chứa và giữ gìn mọi 
chủng tử. Ihức này các loài hữu tình thường mê 
chấp cho là tự ngã của chính nó. 


Thức này cũng có nhiều tên gọi khác nhau, tùy theo 
công năng của nó và địa vị tu tập của hành giả. 


Chẳng hạn, Thức này gọi là “Thức năng tàng) vì 
nó có công năng duy trì và gìn giữ mọi chủng 
tử thiện, ác của chúng sanh. Gọi nó là “1c sở 
tàng” vì nó có khả năng tiếp nhận tất cả mọi thứ 
chủng tử do chúng sanh huân vào một cách hồn 





1. A Tỳ Đạt Ma Pháp Uẩn Túc Luận 11, Tr 507, Đại Chính 26. 
2. Duyên Sanh Luận, Tr 483b, Đại Chính 32. 


94 | THÍCH THÁI HÒA 


nhiên. Gọi nó là “7c ngã ái chấp tàng” vì nó bị 
chúng sanh mê chấp cho là tự ngã, rồi khởi sanh 
ái trước đối với nó. Nó cũng còn gọi là “Thức nhất 
thế chứng) vì nó nắm giữ toàn bộ chủng tử của 
vạn pháp, khiến không bị rơi mất. 

Nếu một hành giả tu tập, khi chứng được quả vị 
A La Hán hay địa vị Bất động của hệ thống tu 
chứng theo Bồ Tát đạo, đoạn trừ tất cả chủng tử 
phiền não chấp ngã có tính cách bẩm sanh, thì 
không còn thức Alaya Vĩjñãna (A-lại-da), mà 
bấy giờ, thức A-lại-da chuyển đổi thành “Thức đj 
thục, nghĩa là thức không còn hàm chứa chủng 
tử hữu lậu, mà bao nhiêu chủng tử hữu lậu đang 
biến đổi để trở thành thuần thục vô lậu. 


Nếu hành giả tiếp tục tu tập quán chiếu, chứng 
được “Pháp không” thì bấy giờ Thức dị thục 
chuyển đổi thành “Thức vô cấu” hay “Thức bạch 
tịnh”, nghĩa là thức hàm chứa tất cả những chủng 
tử thanh tịnh hoàn toàn vô lậu. 


Nếu thành tựu quả vị Phật, thì Thức này chuyển 
thành “Đại viên cảnh tr”- nghĩa là trí tuệ viên 
mãn soi chiếu khắp cả mười phương. 


Tính chất của thức A-lại-da này, nó vô tư giữa 


NHÂN DUYÊN HỌC | 95 


thiện và ác. Do vô tư giữa thiện và ác, nên thiện 
và ác đều có mặt ở nơi thức này. 

Thức này lệ thuộc vào ý căn (mạt na), đối tượng, 
chủng tử và tác ý. Nó phân biệt có tính cách trực 
giác hồn nhiên và luôn luôn trôi chảy liên lĩ như 
một dòng nước. 

Và cũng theo các nhà Duy thức, khi một chúng 
sanh kết thúc sanh mệnh thì thức này rời bỏ sinh 
mệnh sau cùng, và khi bắt đầu tái diễn một sinh 
mệnh khác thì nó là yếu tố có mặt đầu tiên. 

Do đó, thức duyên hành và hành duyên thức ở 
đây, không phải là ý căn hay ý thức. Vì ý căn chấp 
thủ thức A-lại-da làm tự ngã, như vậy phải có 
thức A-lại-da mới có ý căn (Mạt-na-thức). Và ý 
thức thì sự sinh hoạt không liên tục, nó phải dựa 
vào ý căn để sinh khởi. 

Bởi vậy, thức duyên hành, chính là thức A-lại-da 
và thức này làm nền tảng cho danh sắc phát khởi 
và hiện hữu. 

4. Danh sắc 


Danh sắc là một danh từ liên kết, tống hợp giữa 
tinh thần và vật chất. Hai yếu tố này là những 


96 | THÍCH THÁI HÒA 


điều kiện tất yếu để tạo thành một chúng sanh 
ở cõi Dục giới và Sắc giới. Yếu tố hình thành về 
tinh thần gọi là Danh (nama); yếu tố hình thành 
về vật chất gọi là Sắc (r¡pa). 


Danh hay yếu tố tâm lý, các nhà Phật học A tỳ 
đàm như Pháp Uẩn Túc Luận, Câu Xá Luận, 
Chính Lý Luận vv... đều cho đó là “thọ, tưởng, 
hành và thức” hoặc các nhà Luận tạng Nam Phạn 
cho là “thọ, tưởng và hành”. 


Quan niệm của các nhà Phật học về “danh” như 
vậy, thực sự quá rõ ràng, không còn gì để chúng 
ta có ý kiến nữa. 

Tuy nhiên, nếu “danh” ấy nằm trong phần “danh 
sắc” của Mười hai duyên khởi, thì không thể 
không gợi lên cho chúng ta một sự lưu ý. Bởi vậy, 
nhà Phật học Kimura Taiken cho rằng: “Trong 
phận vị duyên khởi, khi thức tách tời đứng ở vị 
trí thứ ba mà đem thu nạp vào đó thì không thỏa 
đáng. Do thức mà có danh sắc, do danh sắc mà có 
thức, khi thức và danh sắc đối lập mà đem thức 
thu vào danh sắc thì cũng không thích hợp”!. 





1. Kimura Taiken- Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận, 
trang 164. Khuông Việt, xb 1971, Thích Quảng Độ dịch. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 97 


Nếu chuẩn theo nhận định của Kimura Taiken 
thì không những thức thu nạp vào danh sắc là 
không thích hợp, mà thọ và hành thu nạp vào 
trong danh sắc cũng không thích hợp. Vì trong 
nguyên lý Mười hai duyên khởi, thì hành đứng ở 
vị trí thứ hai và thọ đứng ở vị trí thứ bảy kể từ vô 
minh. Và hành duyên vô minh, vô minh duyên 
hành chứ đâu phải hành duyên danh sắc và danh 
sắc duyên hành. Cũng vậy, thọ duyên xúc và xúc 
duyên thọ, chứ thọ đâu có duyên danh sắc. 


Như vậy, sự nhận định của Taiken, không phải 
là không có lý ở mặt vị trí thứ lớp của nguyên lý 
Mười hai duyên khởi. Nhưng các nhà Phật học 
A tỳ đàm cho rằng “Danh gồm thọ, tưởng, hành, 
thức” không phải là không có lý chứng. 

Nếu bảo rằng, thức lệ thuộc vào hành, hành lệ 
thuộc vào thức, thức lệ thuộc vào danh sắc và 
danh sắc lệ thuộc vào thức, thọ lệ thuộc vào xúc 
và xúc lệ thuộc vào thọ thì đó là điều hiển nhiên. 


Nhưng, một sự hiển nhiên sâu xa hơn nữa, nếu 
bảo rằng thức lệ thuộc vào vô minh và vô minh 
lệ thuộc vào thức, thọ lệ thuộc vào vô minh và 
vô minh lệ thuộc vào thọ v.v... thì không có gì 
là không thỏa đáng. Và nếu thỏa đáng này được 


98 | THÍCH THÁI HÒA 


khẳng định, thì sự lệ thuộc giữa vô minh và thức 
hay vô minh và thọ có gì gọi là thứ lớp đâu. 


Tuy nhiên, sự nhận định vô minh duyên hành hay 
hành duyên vô minh, thức duyên hành, hành duyên 
thức v.v... đó là sự phân định có tính cách tương đối. 
Chứ thực ra, nhìn cho đến chỗ cùng lý, thì không 
những vô minh duyên hành v.v... mà chính trong vô 
minh có hành và trong hành có vô minh, trong vô 
minh có thức, có danh sắc v.v... và trong thức, danh 
sắc v.v... có vô minh v.v... và như vậy, sẽ thấy rằng 
trong mỗi yếu tố của Mười hai duyên khởi đều có 
mặt mười một yếu tố khác của duyên khởi. 

Vậy, ở trong “danh” hay “tâm” mà có “thọ, tưởng, 
hành và thức) điều đó không có gì là khó hiểu để 
chúng ta phải tranh cãi nữa. 

Theo các nhà Phật học Đại thừa, thì “danh” bao 
gồm “tâm, ý và thức”. 

Tâm có nghĩa là tích tập, tức là nơi tích lũy mọi thứ 
chủng tử. Tâm cũng có nghĩa là khởi phát, tức là 
nơi lưu chuyển và làm phát sinh các chủng tử và 
đưa các chủng tử ra mặt hiện hành. Và tâm cũng 
có nghĩa là phân biệt các pháp bằng trực giác. 

Ý, gọi cho đầy đủ là ý căn, vì ý thức nương vào ý căn 


NHÂN DUYÊN HỌC | 99 


để sinh khởi. Ý thức nương vào ý căn để phân biệt 
“cái này là tôi, cái này là của tôi, và cái kia không 
phải là tôi, không phải là của tôi. Mọi hình thái 
phân biệt như vậy là do ý thức dựa vào ý căn mà có. 
Ý gọi theo tiếng Phạn là là Manas. Manas đi từ 
động từ căn là Man có nghĩa là suy nghĩ, ngẫm 
nghĩ, trù tính, tưởng tượng v.v... 


Vậy, ý hay ý căn là nơi trù tính, nơi ngẫm nghĩ, 
nơi tưởng tượng, nơi để cho mọi quan điểm hữu 
ngã phát sinh. 


Các nhà Duy Thức cho rằng, ý căn hay Mạt-na 
thức là luôn luôn chấp thủ, hoặc tưởng tượng rằng, 
Kiến phần của thức A-lại-da là chủ thể hay tự ngã 
của chính nó. Và các nhà Duy Thức học còn cho 
rằng, thức này có công năng truyền dẫn các pháp 
hiện hành vào thức A-lại-da và chuyển lưu chủng 
tử các pháp từ thức A-lại-da ra hiện hành. 


Ý thức là thức nương vào ý căn để phát sinh sự phân 
biệt. Đối tượng để cho ý thức phân biệt là pháp trần. 
So với thức A-lại-da và thức Mạt-na, thì ý thức có 
khả năng tính toán, so sánh, đối chiếu, phân biệt, 
có tính cách lanh lợi, sắc bén hơn hai thức kia. 


100 | THÍCH THÁI HÒA 


Ý thức cũng có công năng chấp ngã và chấp 
pháp. nhưng sự cố chấp ấy không thường xuyên 
và không sâu nặng như Mạt-na thức. Sự nhận 
thức của thức này có khi bằng trực giác, có khi 
bằng đối chiếu, có khi phi cả hai và sai lầm. Và 
quá trình phân biệt của nó có thể là phân biệt 
theo tính hồn nhiên, hoặc trực giác (tự tánh phân 
biệt), nghĩa là thấy đối tượng là ý thức tức thì 
khởi lên sự phân biệt ngay ở sát na đầu tiên, hoặc 
khi nhìn thấy đối tượng, nó có thể khởi sinh sự 
phân biệt kể từ sát na thứ hai trở về sau (tùy niệm 
phân biệt) và nó cũng có thể phân biệt do sự đối 
chiếu so sánh. Sự phân biệt của ý thức về phương 
điện so sánh, đối chiếu hoặc cần có đối tượng, 
hay không có đối tượng ngay trước mặt, ý thức 
vẫn có thể so sánh phân biệt được. 

Bản chất của tâm, ý và ý thức, chúng liên hệ với 
nhau rất chặt chẽ, chặt chẽ đến nỗi nếu không phải 
là những nhà Duy Thức thì khó mà phân tích để 
thấy rõ sự khác biệt một cách tinh tế của chúng. 
Ngài Huyền Tráng, ở trong Bát thức quy củ đã 
nêu rõ tính chất khác nhau của chúng thật rất tế 
nhị. Tâm hay là thức A-lại-da hằng chuyển mà 
không thẩm xét- Thức Mạt-na vừa hằng chuyển 


NHÂN DUYÊN HỌC | 101 


lại vừa thẩm xét và Ý thức có thẩm xét, có lưu 
chuyển mà không hằng. 

Thức A-lại-da, Thức Mạt-na và Ý thức có khi 
nhiếp chung gọi là tâm. 

Tuy nhiên, tâm hay “danh” ở trong nguyên lý 
Mười hai duyên khởi, chúng ta phải hiểu, nó là 
thức A-lại-da và thức Mạt-na. Và chính hai thức 
này liên kết và tác động qua lại với các sắc để cho 
sáu quan năng sinh khởi. 

Sắc, tiếng Phạn là Røpa, tức là phần biểu hiện cụ 
thể bên ngoài. Chúng gồm có bốn yếu tố căn bản: 
Yếu tố có tính cách đối ngại và sinh trưởng, đó là 
đất (pathävi). 

Yếu tố có tính cách dính liền, làm liên kết với 
nhau, đó là nước (äpo). 

Yếu tố có tính ấm và làm lưu tỏa nhiệt lượng, đó 
là lửa (tejo). 


Yếu tố có tính cách chuyển động, sức đẩy, đó là 
gió (vayo). 

Từ bốn yếu tố này, sắc chuyển hóa thành sáu yếu 
tố nữa: 


102 | THÍCH THÁI HÒA 


Màu sắc (vanna) gồm vàng, đỏ, trắng, xanh.. 
Mùi (gandha) gồm thơm, thối... 

VỊ (rasa) gồm chua, ngọt... 

Bản chất dinh dưỡng. 

Sinh khí- sức sống. 

Thân. 

Tất cả những yếu tố vật chất cơ bản này, tạo thành 
thân thể cho loài hữu tình ở Dục giới và Sắc giới. 
Vậy, Danh sắc là một danh từ tổng hợp, gồm có 
tinh thần và vật chất. Và chính hai yếu tố này liên 


kết với nhau một cách chặt chẽ, tạo thành sinh 
mệnh của chúng sanh ở Dục giới và Sắc giới. 
Chúng sanh ở Dục giới và Sắc giới tổn tại là do 
tâm lệ thuộc vào sắc và sắc lệ thuộc vào tâm, tâm 
không tách rời sắc, sắc không tách rời tâm. Và 
cũng có khi, sắc chính là tâm và tâm chính là sắc. 
Và chính sắc tâm hay danh sắc lại làm nền tảng 
hay điều kiện để cho Lục nhập sanh khởi. 

5. Lục nhập 


Tiếng Pali là Salãyafana tức là sáu quan năng nội 


NHÂN DUYÊN HỌC | 105 


hàm. Sáu quan năng này sinh khởi là lệ thuộc vào 
tâm và các đại chủng. Các nhà Hán dịch là Lục 
nhập hay là Lục xứ. 


Lục xứ hay Lục nhập là duyên vào danh sắc mà 
sinh khởi, chúng gồm có ý căn, thân căn, thiệt 
căn, tỷ căn, nhĩ căn, nhãn căn. 


Do đó, sáu xứ này đều dựa vào danh sắc, hoặc lấy 
danh sắc làm căn bản để sanh khởi. 

Sở dĩ, ý sinh khởi là do duyên vào căn của ý là 
danh nên gọi là ý căn; thân sinh khởi là do dựa 
vào căn của thân là danh sắc, nên gọi là thân căn, 
cho đến nhãn căn cũng vậy. 


Do đó, trong A tỳ đàm bảo “Danh sắc làm chỗ 
nương tựa, làm chỗ tạo lập của lục nhập”!!! 

Ở đây, tướng của lục nhập là sáu căn, dụng của 
lục nhập là để tiếp xúc với sáu trần và duyên của 
lục nhập là danh sắc. Do lệ thuộc vào lục nhập 
mà Xúc sinh khởi. 

6. Xúc 


Tiếng Pali là Phassa và tiếng Phạn là Sparáa. 





I1. Pháp Uẩn Túc Luận 11, Tr 109, Đại Chính 26. 


104 | THÍCH THÁI HÒA 


Spará§a đi từ động từ căn Spr/é có nghĩa là sờ vào, 
đụng vào, có tác dụng với, chạm với... 


Vậy, Spar§a có nghĩa là sự tiếp xúc, sự quan hệ, sự 
dính líu, sự giao tiếp... 


Các nhà Hán dịch Sparéýa là Xúc, có nghĩa là giao 
tiếp, liên hệ... 


Các Kinh và Luận giải thích Xúc (Sparáa) là do 
sự giao tiếp, sự liên hệ giữa sáu quan năng với 
sáu đối tượng và sáu cách nhận thức mà Xúc sinh 
khởi. 

Nếu không có sự quan hệ giữa sáu quan năng với 
sáu đối tượng và sáu cách nhận thức thì sẽ không 
có Xúc (Spar$a). 


Như vậy, điểm giao tiếp giữa ba yếu tố gồm các 
quan năng, các đối tượng và các cách nhận thức, 
điểm ấy gọi là Xúc (Sparý4). 


Nên, trong Kinh A Hàm Đức Phật dạy: “Vì có 
nhãn căn và có hình sắc, nên nhãn thức phát sinh. 
Xúc là điểm giao tiếp của ba yếu tố ấy. Vì có tai và 
có âm thanh, nên nhĩ thức phát sinh v.v... Và vì 
có ý, có các đối tượng của ý, nên ý thức phát sinh. 
Điểm giao tiếp giữa ba yếu tố ấy là Xúc (Sparéa). 


NHÂN DUYÊN HỌC | 105 


Nói tóm lại, Xúc (Sparý2) là sự giao tiếp và hòa hợp 
giữa các quan năng, các đối tượng và các trường 
hợp nhận thức. Và Xúc sinh khởi là do lấy sáu xứ 
điểm làm duyên, làm chỗ nương tựa và làm nơi tạo 
lập”, 


7. Thọ 

Tiếng Pali và tiếng Phạn đều là Vedana. 

Vedana đi từ động từ căn V¡đ, có nghĩa là hiểu 
biết, tri nhận, cảm giác, cảm nhận... 

Vậy, Vedana có nghĩa là sự tri nhận, sự tri giác, sự 
cảm nhận, sự tiếp nhận... 

Các nhà Hán dịch Vedana là Thọ. Thọ là do lệ 
thuộc vào Xúc mà sinh khởi. 

Trong Kinh Đức Phật bảo ngài Ananda rằng: 
“Nếu Xúc không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ 
nào, như nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc. Nếu Xúc không có cho tất cả, nếu 
Xúc diệt thì Thọ có thể hiện hữu không? 

Bạch Thế Tôn, không. 


Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, 





1. Sđd, quyển II, Tr 509. 


106 | THÍCH THÁI HÒA 


như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của 
Thọ, tức là Xúc”" 


Xúc (Sparýa) sinh khởi là do giao tiếp và tác động 
hỗ tương giữa các căn, các đối tượng và các nhận 
thức. Như vậy, Xúc có mặt và làm điều kiện để 
cho Thọ (Vedana) sinh khởi. 


Thọ gồm có khổ thọ là những cảm giác tiếp nhận 
làm cho thân tâm khó chịu, đau đớn, bực bội; lạc 
thọ là những cảm giác tiếp nhận làm cho thân tâm 
đễ chịu, êm ái, khoái thích; w thọ là những cảm 
giác làm cho thân tâm phiền muộn, bực nhọc; hý 
thọ là những cảm giác làm cho thân tâm ưa muốn 
đồng tình; xả thọ còn gọi là phi khổ phi lạc thọ là 
những cảm giác có tính cách dửng dưng, không 
bị lệ thuộc vào những cảm giác làm cho thân tâm 
dễ chịu hoặc khó chịu. 


Tuy phân loại có năm thứ cảm thọ như vậy, là do 
mức độ tiếp nhận những cảm giác sâu cạn khác 
nhau của thân và tâm. Nhưng xét cho cùng thì 
năm thọ vừa nêu trên, chúng không ra ngoài ba 
thọ là khổ thọ, lạc thọ và xả thọ, vì ưu thọ đã có 
mặt trong khổ thọ và hỷ thọ nằm ở trong lạc thọ. 





1. Thích Minh Châu dịch, Kinh Đại Duyên - Trường bộ III, 
Tr 62, ĐHVH 1972. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 107 


Ngài Mogsallãna bảo rằng: “Thọ sinh khởi lấy 
Xúc làm duyên, lấy Xúc làm nơi nương tựa và lấy 
Xúc làm chỗ tạo lập!" 


8. Ái 
Tiếng Pali là 1a#wha, tiếng Phạn là Trigyä. 


Trisnã đi từ động từ căn Trish có nghĩa là khát, 
khao khát, sự thèm muốn v.v... Vậy, Trisä là sự 
khao khát, sự thèm muốn. 

Các nhà Hán dịch Tr¡isurã là Ái. 

Theo ngài Mogøgallăna “Ái là đối với các dục 
cảnh, để tâm theo đõi, khởi lên sự trói buộc bởi 
lòng tham và từ sự trói buộc này khởi lên sự trói 
buộc khác, từ sự tăng trưởng lại càng thêm tăng 
trưởng, từ sự mãnh liệt lại càng thêm mãnh liệt, 
từ sự tràn đầy lại càng thêm tràn đây. Đó gọi là 
Ái” 

Như vậy, Ái là sự khao khát và tăng trưởng dục 
vọng một cách mãnh liệt. 

Chẳng hạn, sự khao khát và thèm muốn về sắc gọi 
là sắc ái; sự ham muốn và theo đuổi về thanh gọi 
1. A Tỳ Đàm Pháp Túc Uẩn Luận 12, Tr 501, Đại Chính 26. 
2. Sảd, q12, tr511 





108 | THÍCH THÁI HÒA 


là thanh ái; sự khao khát và thèm muốn về tưởng 
gọi là tưởng ái; sự khao khát và thèm muốn về vị 
gọi là vị ái; sự khao khát và thèm muốn về xúc gọi 
là xúc ái; sự khao khát và thèm muốn về những 
ảnh tượng tác động qua lại của các pháp ở ký ức 
gọi là pháp ái. 

Nhưng tất cả những khát ái này đều do duyên ở 
Xúc và Ihọ mà sinh khởi. Nếu không có Xúc và 
Thọ thì khát ái không do đâu mà sinh khởi. 

Sở đĩ Ái sinh khởi là do nhãn căn tiếp xúc với sắc 
trần, phát sinh cảm giác dễ chịu về sự thấy mà ái 
khởi lên; do nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần, phát 
sinh cảm giác dễ chịu về sự nghe mà ái khởi lên; 
do tỷ căn tiếp xúc với hương trần, phát sinh cảm 
giác dễ chịu về sự ngửi mà ái khởi lên; do thiệt căn 
tiếp xúc với vị trần, phát sinh cảm giác dễ chịu về 
sự nếm mà ái khởi lên; do thân căn tiếp xúc với 
xúc trần, phát sinh cảm giác dễ chịu về sự đụng 
chạm mà ái khởi lên; do ý căn tiếp xúc với những 
ảnh tượng ở ký ức, phát sinh cảm giác dễ chịu về 
sự nhận thức, sự hồi tưởng mà ái khởi lên. 


Như vậy, ái sinh khởi, ái có mặt là do lệ thuộc vào 
sáu sự tiếp xúc của căn, trần và do các sự cảm 
giác của nhận thức. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 109 


Tuy nhiên, nói rộng ra thì ái có sáu trường hợp 
để sinh khởi, nhưng nói có tính cách cô đọng và 
sâu xa thì ái có ba trường hợp, đó là Dục ái, Hữu 
ái và Phi hữu ái. 

Dục ái (kãmatanha): Ái phát sinh là do ý muốn, 
do sự thèm khát hưởng thụ các dục lạc thấp kém 
của thế gian. Và chính sự thèm khát này đẻ ra 
những quan điểm thiên trọng về vật chất, dẫn 
đến một đời sống ăn chơi trác táng. 


Hữu ái (Bhavatanha): Sự thèm khát muốn kéo 
đài tất cả những niềm vui vật chất do các dục 
lạc tạo nên ấy trở thành trường cửu. Và chính sự 
thèm khát này làm cha đẻ sinh ra những lý thuyết 
thường kiến, những lý thuyết hữu ngã. 


Phi hữu ái (Vibhavatanha): Sự khát ái vượt lên trên 
Dục ái và Hữu ái, ấy là sự khát ái không truy tầm nơi 
những dục vọng vật chất và nơi những khát vọng 
hằng hữu của thế giới vật chất, mà khao khát và truy 
tầm vào những niềm vui của thế giới tư tưởng, của 
thế giới phi hữu; nghĩa là khao khát về một thế giới 
không hiện hữu bằng những dục vọng hay bằng 
những vật thể hằng hữu mà bằng tư tưởng. 


Tuy nhiên cả ba trường hợp này được các nhà 


110 | THÍCH THÁI HÒA 


Hữu bộ hiểu như sau: Dục ái là ái đối với Dục 
giới; Hữu ái là sự chấp trước đối với Sắc giới. Vô 
sắc ái còn gọi là Vô hữu ái là đoạn diệt dục. 

Thật ra, nói một cách nghiêm túc thì dục không 
thể đoạn mà chỉ chuyển, chuyển từ một dạng 
thấp kém sang một dạng cao thượng. 


Do đó, bảo rằng Vô hữu ái là đoạn diệt dục cũng 
chỉ là một cách nói, một cách giải thích của các 
trường phái Phật giáo. 

Tuy nhiên, dù các trường phái Phật giáo có giải thích 
Ái (tanha) bằng cách nào đi nữa thì chúng cũng đi 
đến sự nhất quán với nhau rằng: “Ái là sợi dây trói 
buộc chúng sanh vào trong Tam giới, vào trong sanh 
tử luân hồï, đúng như tinh thần của Kinh nói: 


“Vật gì dẫn dắt đời? 
Vật gì tự não hại? 
Và có một pháp nào? 
Mọi pháp đều tùy thuộc 
Chính Ái dẫn dắt đời 
Chính Ái tự não hại 
Chính Ái là một pháp 
Mọi vật đều tùy thuộc”!" 





1. Thích Minh Châu dịch, Tương Ưng Bộ Kinh, Tập I, Tr 


NHÂN DUYÊN HỌC | 111 


Các trường phái Phật giáo vẫn nhất quán với 
nhau rằng, hễ đoạn trừ được khát Ái là thành tựu 
Niết Bàn, như Kinh nói: 


“Vật gì trói buộc đời? 
Vật gì dẫn dắt đời? 
Do đoạn trừ pháp gì? 
Mới được gọi Niết Bàn? 
Chính Ái trói buộc đời 
Tầm cầu dẫn dắt đời 
Do đoạn trừ khát Ái 
Mới được gọi Niết Bàn”! 


Nhưng đoạn trừ khát Ái sâu hay cạn như thế nào để 
có thể được Niết Bàn, thì đây là vấn đề mà các trường 
phái Phật giáo đang tranh cãi một cách ráo riết. 


Tuy nhiên, dù có tranh cãi đến đâu đi nữa, thì các 
trường phái Phật giáo cũng phải nhất trí với nhau 
rằng: Dục ái là yếu tố khó đoạn trừ đối với chúng 
sanh ở Dục giới; Hữu ái là yếu tố khó đoạn trừ 
đối với chúng sanh ở Sắc giới và Vô hữu ái là yếu 
tố khó đoạn trừ đối với chúng sanh ở Vô sắc giới. 





46, ĐHVH, 1982 
1. Sđd, Tr 47. 


112 | THÍCH THÁI HÒA 


Hắn nhiên, đoạn Dục ái mà không đoạn Hữu ái, 
không đoạn Phi hữu ái, thì vẫn không thành tựu 
Niết Bàn. Đoạn Dục ái, đoạn Hữu ái mà không 
đoạn Phi hữu ái thì vẫn không thành tựu Niết Bàn. 


Như vậy, muốn thành tựu Niết Bàn thì phải đoạn 
trừ cả ba trường hợp khát ái ấy. 


Nói tóm, bất cứ ai cả ba trường hợp khát ái ấy không 
hiện hữu trong cuộc sống, thì người đó có Niết Bàn, 
người đó có được niềm vui trong hiện tại. 


Lại nữa, Ái sinh khởi là do lòng ham muốn nên 
gọi là Dục ái; Ái phát sinh và tăng trưởng là do 
tâm chấp hữu, gọi là Hữu ái; và Ái phát sinh do 
vô minh nghĩa là do không chấp nhận được thực 
tại gọi là Vô minh ái hay Phi hữu ái. 

Như vậy, Ái sinh khởi là do lệ thuộc vô minh, nên 
muốn diệt trừ Ái thì phải diệt trừ vô minh. 

Vậy, đi xa và sâu hơn, chính xác hơn, một số 
trường phái Phật giáo xác định chính vô minh là 
căn nguyên của sinh tử luân hồi, mới là gốc rễ của 
sự khổ đau, mới là động cơ tạo nên sự khổ đau, 
còn Dục ái và Hữu ái chỉ là những ngọn ngành 
của sinh tử mà thôi. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 113 


Thật vậy, Vô minh ái mà đã đoạn diệt, thì Dục ái 
và Hữu ái sẽ không còn. Trái lại, Vô minh ái mà 
chưa hết, thì Dục ái và Hữu ái có hết đi chăng 
nữa thì cũng chỉ là cái hết tạm thời, hễ đủ duyên 
thì nó vẫn sinh khởi lại như thường. 

Như vậy, muốn có Niết Bàn thù thắng, miên viễn 
thì phải đoạn trừ Vô minh ái. Hễ diệt Vô minh ái 
thì Niết Bàn tức khắc hiển lộ. 

Tóm lại, với những nhân duyên gần và phụ để Ái 
sinh khởi, đó là Xúc và Thọ. Nhưng nguyên nhân 
chính yếu và sâu xa khiến cho Ái sinh khởi là Vô 
minh. 

Do đó, muốn đoạn trừ khát Ái chính là phải đoạn 
trừ Vô minh. Mỗi khi Vô minh hoàn toàn vắng 
mặt thì Niết Bàn hoàn toàn hiện hữu. 


Nhưng, Niết Bàn chưa hiện hữu là Vô minh vẫn 
còn hiện hữu, thì Ái vẫn duyên vào để hiện hữu 
và do Ái hiện hữu nên Thủ sinh khởi vậy. 

9. Thủ 

Tiếng Pali và tiếng Phạn đều là Upaãdäna. 
Upadaäna đi từ động từ căn là Upä-đdä có nghĩa là 
kết nạp, chứa đựng, chấp nhận, bám lấy, bám vào... 


114 | THÍCH THÁI HÒA 


Vậy, Thủ (Upädana) là bám vào và ôm chặt lấy 
bất cứ cái gì mà quá trình khát Ái (Ianha) đã 
mãnh liệt săn đuổi. 

Trong A tỳ đàm gọi “Thủ là giai đoạn tăng trưởng 
mãnh liệt của Áï”! 

Như vậy, Thủ (Upadaøa) là chấp thủ vào sắc do 
quá trình khát Ái (tanha) đã săn đuổi một cách 
mãnh liệt để có được; Thủ (Upadana) là chấp thủ 
vào âm thanh do quá trình khát Ái (anha) đã săn 
đuổi để có được; v.v... 


Nói tóm lại, Thủ (Upadaø4) là chấp thủ vào sáu 
trần cảnh mà quá trình khát Ái đã săn đuổi một 
cách mãnh liệt để có được. 

Do đó, Thủ (Upadana) không thể tự khởi mà 
chính do lệ thuộc vào Ái mà sinh khởi. 


Hẳn nhiên, Thủ (Upadäna) có bám chặt vào 
những đối tượng mà nó đang chiếm hữu một 
cách kiên cố hay không, cũng tùy thuộc vào sự 
mãnh liệt của Ái đối với đối tượng ấy. Nếu Ái nhẹ 
nhàng đối với bất cứ đối tượng nào mà nó đã săn 
đuổi thì Thủ cũng nhẹ nhàng như vậy. 





1. Pháp Uẩn Túc Luận, Tr 511, Đại Chính 26. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 115 


Nói tóm, Thủ (Upadäna) hoàn toàn lệ thuộc vào 
Ái để sinh khởi. 
Thủ (Upadaäna) có bốn trường hợp: 


Dục thủ: Chấp thủ các đối tượng mà khát Ái đã 
săn đuổi như sắc, thanh, hương, vị.v.v... 


Kiến thủ: Chấp thủ vào các quan điểm, vào các 
kiến thức đã học hỏi được. Trong kiến thủ này lại 
có bốn loại: 


Thân kiến thủ: Chấp thủ một cách sai lầm về tự 
ngã. Hoặc chấp rằng sắc uẩn là tự ngã và tự ngã 
là sắc uẩn; thọ uẩn là tự ngã và tự ngã là thọ uẩn; 
tưởng uẩn là tự ngã và tự ngã là tưởng uẩn; hành 
uẩn là tự ngã và tự ngã là hành uẩn; thức uẩn là 
tự ngã và tự ngã là thức uẩn. Hoặc cho rằng ngã 
là hằng hữu, là phổ biến v.v... Bám chặt vào các 
quan điểm, các nhận thức sai lầm như vậy, gọi là 
Thân kiến thủ. 

Biên kiến thủ: Chấp thủ vào những quan điểm, 
nhận thức có tính cách một chiều. 


Chẳng hạn, bám thủ vào quan điểm cho rằng, 
thân này chết là hết, không có đời sau, chấp vào 
quan điểm như vậy gọi là chấp vào đoạn kiến. Và 


116 | THÍCH THÁI HÒA 


lẽ đương nhiên bám víu vào quan điểm và lý luận 
ấy để sống, thì nhất định sẽ dẫn tới đời sống ăn 
chơi trác táng, tham nhũng, hối lộ, con cháu sẽ 
không có tình nghĩa gì với ông bà cha mẹ, học trò 
chẳng có tình nghĩa gì đối với thầy... mọi sinh 
hoạt chẳng qua chỉ là sự bóc lột, lợi dụng. Và nếu 
cứ sống theo quan điểm đoạn kiến ấy, sẽ dẫn tới 
những sai lầm nghiêm trọng cho bản thân, gia 
đình và xã hội. 

Hoặc chấp thủ vào những quan điểm cho rằng, 
sau khi thân này chết sẽ có một linh hồn hằng 
hữu được Phạm thiên hoặc Thượng đế cứu rỗi và 
đưa về hầu cạnh bên các Ngài, nếu có đức tin vào 
các Ngài ấy. Và nếu chấp thủ quan điểm thường 
kiến này thì con người sẽ dẫn đến tình trạng tiêu 
cực, mất tự lực, mất sáng tạo, mất khả năng phát 
minh và tự chủ. Và vì vậy, con người sẽ trở thành 
nhu nhược hèn mạt, tiêu diệt khả năng sáng tạo 
và trách nhiệm của con người. 


Tà kiến thủ: Chấp thủ vào những quan điểm sai 
lầm, những quan điểm không dựa vào nguyên 
tắc nhân quả và nguyên lý nhân duyên để định 
lượng cho mọi hiện hữu. Trái lại, dựa vào những 
quan điểm cho rằng, Phạm thiên hoặc Thượng 


NHÂN DUYÊN HỌC | 117 


đế là tổ phụ của loài người và loài người sinh ra 
là do ý muốn của Thượng đế. 


Nếu chấp thủ vào những quan điểm như vậy, gọi 
là chấp thủ vào những nhận thức sai lầm. 


Thủ kiến thủ: Bám sát vào các nhận thức mà 
mình đã bám sát vào, chấp thủ vào cái hiểu biết 
đã được chấp nhận. 

Giới cấm thủ: Chấp thủ vào những điều răn có tính 
cách sai lầm. Chẳng hạn, có những tôn giáo cho 
rằng, con bò là vật linh thiêng không được xúc chạm 
đến nó, thế là người tôn giáo đó chấp thủ điều răn 
ấy một cách tuyệt đối. Hoặc có những tôn giáo cho 
rằng, phải khổ hạnh ép xác hành hạ thân thể này để 
đền bù tội lỗi quá khứ và sẽ được hưởng phước báo ở 
Thiên giới vào ngày mai, thế là người tín đồ tôn giáo 
ấy thực hành điều răn đó một cách thường xuyên. 
Và hẳn nhiên sự tuân thủ như vậy là sai lầm. 


Ngã ngữ thủ: Chấp thủ vào những ngôn ngữ phát 
ra mang đầy ngã tính. 

Đây là những thứ ngôn ngữ phát ra từ những thứ 
phiền não bẩm sinh rất sâu kín của những chúng 
sanh ở Sắc giới và Vô sắc giới. Vì có một số chúng 


118 | THÍCH THÁI HÒA 


sanh ở hai cõi này tâm đầy ngã mạn, họ thường 
bảo rằng, họ là tổ phụ của muôn loài. 

Vậy, họ và những kẻ có đức tin đối với họ, chấp 
thủ vào những lời nói mang đầy ngã tính ấy, đó 
gọi là ngã ngữ thủ. 

Nói tóm lại, Thủ (Upada»na) là chấp thủ vào bất 
cứ điều gì mà do Dục ái, Hữu ái, Vô minh ái đã 
săn đuổi để có được. 

Vây, Thủ (Upadana) là duyên Ái mà sanh khởi, 
nếu Ái vắng mặt thì Thủ không do đâu mà sinh 
khởi. Nhưng, Thủ (Upadäna) đã có mặt thì ắt hắn 
nó là điều kiện để cho Hữu phát sinh. 

10. Hữu 

Tiếng Pali và tiếng Phạn đều là Bhava. 


Bhava đi từ động từ căn Bhøú, nghĩa là trở thành, 
hiện hữu... 


Theo Kinh Nikãya Trường bộ và Tương ưng bộ, thì 
Hữu (bhava) có ba loại là Dục hữu (Kamabhava), 
Sắc hữu (Røpabhava) và Vô sắc hữu (Aripabhava). 


Dục hữu (kãmabhava) là cái đang trở thành để 
hiện hữu ở Dục giới. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 119 


Sắc hữu (rũpabhava) là cái đang trở thành để 
hiện hữu ở Sắc giới. 

Vô sắc hữu (Arũpabhava) là cái đang trở thành để 
hiện hữu ở Vô sắc giới. 

Hữu (Bhava) ở trong văn học A tỳ đàm lại chia 
ra bốn loại: 


Sinh hữu: Sự trở thành hay sự hiện hữu do sự kế 
thừa nhân duyên của sinh mệnh trước đó. 


Bản hữu: Sự trở thành hay sự hiện hữu do kết quả 
đã tích lũy từ trước và hiện đang tiếp tục dựa trên 
những cái đã có sẵn ấy, cùng với những cái đang 
có, để tiếp tục tạo ra một cuộc sống mới. 

Tử hữu: Sự trở thành hay hiện hữu tạm thời kết 
thúc để chuyển sang một sự sống mới. 


Trung hữu: Sự trở thành hay sự hiện hữu ở giai 
đoạn chuyển tiếp giữa Tử hữu và Sinh hữu. Trong 
giai đoạn này, Nghiệp hữu đợi điều kiện để tái sinh. 


Như vậy, theo văn học A tỳ đàm, thì cái đang trở 
thành, cái đang hiện hữu ấy của Bhava, không 
phải là cái đang trở thành hay cái đang hiện hữu 
của tự thân, mà chính nó là cái đang kế thừa 
những tác nhân gần và xa của nó. 


120 | THÍCH THÁI HÒA 


Do đó, Hữu (Bhava) là một tác nhân tiếp nhận 
hay bị thúc đẩy từ tác nhân của quá khứ là Vô 
minh và Hành, đồng thời nó cũng là một tác 
nhân đang bị thúc đẩy bởi những tác nhân trong 
hiện tại, đó là Ái và Thủ. Và nó phối hợp với Ái và 
Thủ tạo thành tác nhân hiện tại, để rồi dẫn khởi 
thành một sinh mệnh tương lai. 


Bởi vậy, Pháp Uẩn Túc Luận gọi Hữu (Bhava) là 
nghiệp hữu (Karmabhava) và định nghĩa nghiệp 
hữu như sau: 


“Tâm vì tham, sân, si trói buộc, tạo thành ba 
nghiệp của thân, ngữ, ý. Ba ác nghiệp gọi là nghiệp 
hữu”!! Và Luận này cũng bảo rằng, những sự 
thực tập để có được các diệu hạnh như Tứ thiên, 
Tứ không định cũng gọi là nghiệp hữu. 


Như vậy, Hữu (0hava) là kết quả do tác nhân 
của quá khứ là Hành đưa lại và Hữu dựa trên Ái 
và Thủ ở hiện tại để tiếp tục tác động tạo thành 
nghiệp mới cho tương lai. 


Nói tóm, Hữu dựa vào Dục ái, Dục thủ thì nó 
đang và trở thành Dục hữu; nếu nó dựa vào Sắc 
ái và Sắc thủ thì nó đang và trở thành Sắc hữu; 





1. Sđd, q12, Tr 512. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 121 


và nếu nó dựa vào Vô sắc ái và Vô sắc thủ thì nó 
đang và trở thành Vô sắc hữu. 

Theo Phật giáo, Dục hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu là 
ba cõi đang nằm ở trong sanh tử luân hồi, không 
thể thoát ra khỏi cảnh sanh, già, bệnh, chết. 


Vậy, muốn thoát ly sự khổ đau của sinh tử thì 
phải đoạn trừ Dục hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu. 
Nếu Hữu (Bhava) chưa được đoạn trừ, thì Hữu 
(Bhava) lại làm điều kiện cho Sinh phát khởi và 
có mặt. 


11. Sinh 


Sinh, tiếng Pali là Ja/ và tiếng Phạn là J2ífa, nó đi 
từ động từ căn Jan có nghĩa là nảy sinh ra, xuất 
hiện, phát sinh do, hồi sinh, mọc trở lại... 


Vậy, Jati hay Jata có nghĩa là sự nảy sinh, sự phát 
sinh, sự sống trở lại v.v... 


Với ngữ căn như vậy, chúng ta thấy Jafi hay Jäfa 
là một sự sinh ra không phải ngẫu nhiên, mà là 
một sự sinh ra có nguyên nhân và có điều kiện 
trước nó. Vì căn của Jati là lan cũng có nghĩa là 
phát sinh do bởi, lệ thuộc vào một cái gì, hay sinh 
khởi là do một cái gì đó thúc đẩy. 


122 | THÍCH THÁI HÒA 


Bởi vậy, trong Kinh đức Phật nói với ngài Ananda 
rằng: 


“Do duyên Hữu (bhava) không có bất cứ loại 
nào, giới nào, bất cứ chỗ nào, xứ nào hay Dục 
hữu, Sắc hữu và Vô sắc hữu. Nếu không có Hữu 
(Bhava) cho tất cả, do Hữu diệt thời Sanh có thể 
hiện hữu không? 

Bạch đức Thế Tôn, không- Ananda trả lời. 

Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, 
như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của 
Sanh (7a#¡) tức là Hữu (Bhava)”.L' 

Do ngữ căn của Jati và Kinh Phật dạy như vậy, 
chúng ta biết rằng: Sinh mà sinh khởi là do Hữu 
thúc đẩy, Hữu (Bhava) là tác nhân. 

Sự tái sinh một đời sống mới trong tương lai, 
nó lệ thuộc vào Hữu (Bhava) hay Nghiệp hữu 
(Karmabhava). 

Chẳng hạn, sự Sinh nảy sinh ra trong Dục giới là 
do động cơ thúc đẩy của Dục hữu. 


Bởi vậy mà gọi Sinh duyên Hữu (Bhava). 





1. Thích Minh Châu dịch, Kinh Đại Duyên, Trường bộ II, 
ĐHVH 1972. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 123 


Hoặc sự Sinh nảy sinh ra trong Sắc giới là do 
động cơ thúc đẩy của Sắc hữu. 


Hoặc sự Sinh nảy sinh ra trong Vô sắc giới là do 
động cơ thúc đẩy của Vô sắc hữu. 


Nói tóm lại, sự sinh ra bất cứ ở đâu trong Tam 
giới đều do lệ thuộc vào ba Ái, ba Thủ, ba Hữu 
như đã được trình bày ở trên. Và muốn thoát ly 
mọi sự đau khổ trong tam giới thì phải đoạn trừ 
ba Ái, ba Thủ, ba Hữu. Khi ba Ái, ba Thủ, ba Hữu 
mà không còn thì sự tái sinh không còn, nên Lão, 
Tử không hiện hữu. Nhưng sự tái sinh vẫn còn 
thì nó vẫn là điều kiện cho Lão và Tử khởi sinh. 
12. Lão và Tử 

Lão, tiếng Pali và tiếng Phạn đều là Jzra. 


Căn nguyên của Jära là Jrí, nghĩa là làm cho trở 
thành già, thay đối để làm cho già, hoạt động để 
trở thành già v.v... 


Như vậy, già là do quá trình hoạt động biến đổi 
liên lũy của thân thể. 

Trong văn học A tỳ đàm định nghĩa Già (J4ra) 
như sau: “Già là tóc rụng, râu bạc, mặt mày nhăn 
nheo, thân thể gầy còm, hơi thở ngắn ngủi, các 


124 | THÍCH THÁI HÒA 


căn sắp hoại..."U! 


Văn học A tỳ đàm định nghĩa Già (Jãra) như vậy 
quá rõ ràng không còn gì để chúng ta có ý kiến 
nữa. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chú ý đến ngữ căn 
của từ Phạn J2raz để hiểu ý nghĩa của Già một 
cách chỉ li và chính xác hơn. 


Căn của J2ra là Jrí có nghĩa là hoạt động để cho 
trở thành già. 

Vậy, cái gì hoạt động để trở thành Già? Phải chăng 
là thân năm uẩn? Nếu đúng như vậy thì chính sự 
hoạt động có tính cách biến đổi liên lũy của thân 
năm uẩn khiến thân năm uẩn ở sát-na trước trẻ 
hơn thân năm uẩn ở sát-na sau, và thân năm uẩn ở 
sát-na sau lại già hơn thân năm uẩn ở sát-na trước. 


Do đó, nếu không có sự biến đổi trong từng sát- 
na của thân năm uẩn thì thân năm uẩn không có 
sự trưởng thành, lấy đâu mà có Già. 

Bởi vậy, Già ngoài ý nghĩa là tóc bạc, mắt mờ, tai 
điếc... nó còn một nghĩa chính xác hơn: Già là 
quá trình của các tế bào hoạt động để biến đổi 





1. Pháp Uẩn Túc Luận, Tr 513, Đại Chính 26. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 125 


liên tục, khiến thân năm uẩn trong sát-na thứ hai 
già hơn thân năm uẩn ở sát-na thứ nhất, và trẻ 
hơn thân năm uẩn ở trong sát-na thứ ba. 


Nếu hiểu theo nghĩa này thì con người mới sinh 
ra đã già, chứ không phải đợi đến khi tám chín 
mươi tuổi mới gọi là Già. 

Và nếu trong quá trình hoạt động để biến đổi của 
thân năm uẩn như vậy mà có một sự trở ngại nào 
thì đó gọi là Bệnh. 


Như vậy, Bệnh là sự trở ngại do cách hoạt động của 
thân năm uẩn không được liên lũy, nó sẽ phát sinh 
bệnh hoạn, phát sinh những cảm giác khó chịu. 


Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của Già và bệnh 
như vậy thì chúng ta mới hiểu được thâm ý của 
đức Phật dạy “Sanh, Già, Bệnh, Chết” mà Ngài 
không nói “Sanh, Bệnh, Già, Chết: 

Tử, tiếng Pali và Phạn đều là Marana, nó ởi từ 
động từ căn Nưø-kr¡ có nghĩa là chết, tắt đi, bị 
quên đi, trôi qua, qua đi, chấm dứt, ngừng lại... 
Như vậy, Chết là gì? Chết là hơi thở tắt đi, máu 
ngưng lại không lưu chuyển, tim ngừng lại không 
đập. sự sống đi qua... 


126 | THÍCH THÁI HÒA 


Trong văn học A tỳ đàm bảo “Chết là thọ mạng, 
hơi ấm và nghiệp thức vắng mặt, mạng căn không 
chuyển khởi, các uẩn bị hư hỏng v.v... nên gọi là 
Chết”! 


Định nghĩa Chết như vậy, thật ra cũng rất chí lí. 


Tuy nhiên, ở đây chúng ta có thắc mắc rằng, Lão và 
Tử giống nhau hay khác nhau? Nếu nó khác nhau, tại 
sao trong mười hai chi duyên khởi, nó lại tạo thành 
một chi mà không tách thành hai chỉ riêng biệt? 


Hẳn nhiên, nhìn vào mặt hiện tượng thì Lão Tử 
là hai trạng thái khác nhau. Một bên là hiện tượng 
già nua, còn một bên thì hiện tượng ấy đã bị ẩn 
khuất hay hoàn toàn vắng mặt sau khi đã già nua. 


Như vậy, ở mặt hiện tượng thì Lão và Tử có tách 
rời, nhưng nhìn thẳng vào mặt thời gian có tính 
cách liên lũy thì Lão và Tử không tách rời nhau 
mà chúng kế tục nhau trong từng sát-na. Chính 
ở trong sự sinh đã có sự già và sự chết, chứ không 
phải đến khi sự sống ẩn khuất mới gọi là chết, 
mà chết chính là để cho một sự sống phát sinh, tế 
bào trước chết là để làm nhân, làm duyên cho tế 
bào sau sinh khởi; tư tưởng trước chết là để làm 





1. sđd 


NHÂN DUYÊN HỌC | 127 


nhân, làm duyên cho tư tưởng sau sinh khởi; sát- 
na trước chết là để cho sát-na sau sinh khởi. 


Như vậy, trên thực tế chúng ta đã sinh ra, già và 
chết trong từng giây, từng phút. 

Do đó, ngay chúng ta đang sống trong một giờ, 
một ngày, chúng ta đã có vô số lần sinh ra và có 
vô số lần chết đi. 

Tóm lại, Sinh làm duyên cho Già chết và Già chết 
nó ởi sát kể với nhau. Do đó, trong mười hai chi 
duyên khởi đã ghép Già và Chết làm một chi. Và 
đức Phật đã lấy Già và Chết làm đối tượng quán 
chiếu, cuối cùng Ngài đã phát hiện ra toàn bộ 
nguyên lý mười hai duyên khởi này. 

Theo Kinh Dược Sư thì Chết có chín trường hợp 
Xây ra: 

Bị bệnh nhẹ mà không khám bệnh và không chữa 
trúng bệnh, nên bị chết. 

Chết vì bị xử tử. 

Chết vì ăn chơi vô độ. 

Chết vì bị lửa cháy. 


Chết vì bị nước cuốn. 


128 | THÍCH THÁI HÒA 


Chết vì bị các ác thú ăn. 

Chết vì bị núi lở bất ngờ đè. 

Chết vì bị bùa chú yểm, hoặc bị thuốc độc. 

Chết vì bị đói khát. 

Chín trường hợp chết này có tính cách nghịch 


duyên hoặc có vô số nghịch duyên khác có thể 
làm cho sự sống tắt nghẽn, ngưng lại. 


Tuy nhiên, dù chết bằng cách nào đi nữa, hay vì 
sao mà có già chết, thì yếu tố hiển nhiên là vì có 
Sinh, đã có Sinh nhất định phải có Già Chết. 
Trong Kinh đức Phật dạy: 


“Này Ananda! Nếu không có bất cứ loại nào, bất 
cứ chỗ nào, Chư Thiên hay Thiên giới, Càn Thát 
Bà hay Càn Thát Bà giới, Dạ Xoa hay Dạ Xoa giới, 
Quỷ Thần hay Quỷ Thần giới, loài Người hay 
Nhân giới v.v... Nếu không có sanh cho tất cả, 
do Sanh diệt thời Lão Tử có thể hiện hữu không? 


Bạch đức Thế Tôn, không. 


Này Ananda, như vậy là nhân duyên của Lão Tử 
tức là Sanh” 


NHÂN DUYÊN HỌC | 129 


Như vậy, chúng ta muốn thoát ly mọi sự khổ đau 
của Sanh, Già, Bệnh, Chết thì chủ yếu là chúng ta 
phải đoạn trừ những tác nhân làm phát sinh ra 
chúng, đó là Ái, Thủ, Hữu, hay nói chính xác hơn 
là phải đoạn trừ Vô minh và Hành. Một khi Vô 
minh và Hành bị đoạn trừ thì những chi kế tiếp 
sau đó cũng bị đứt rã, gián đoạn và hoàn toàn 
vắng mặt. 


Do sự vắng mặt của mười hai yếu tế duyên khởi 
ấy mà chúng ta hoàn toàn thoát ly sự đau khổ của 
sanh tử và đạt được sự an tịnh của Niết Bàn. 
Mười hai chi duyên khởi này, ở Kinh Mahäapadäna 
(Đại Bản), ở Trường Bộ, đức Phật chỉ giới thiệu 
với thính chúng mười chi mà thôi. Trong buổi 
nói pháp, đức Phật đã kể lại chuyện tiền thân của 
sáu đức Phật quá khứ, như đức Phật Tỳ Bà 1hị, 
đức Phật Ihi Khí, đức Phật Tỳ Xà Phù, đức Phật 
Câu Lưu Tôn, đức Phật Câu Na Hàm, đức Phật 
Ca Diếp, và cũng như tiền thân của chính Ngài, 
với những nội dung gồm có sự giáng sinh, dòng 
dõi, xứ sở, xuất gia tu tập, và trong khi tu tập, 
các Ngài đều quán sát về lý duyên khởi theo lu 
chuyến và hoàn điệt mà sự giác ngộ được bừng 
sáng. 


130 | THÍCH THÁI HÒA 


Nhưng đặc biệt ở trong buổi thuyết giảng này, 
đức Phật chỉ đề cập đến duyên khởi mười chi, 
gồm từ Thức đến Lão Tử mà không đề cập đến 
Vô minh và Hành. 


Lại nữa, ở Kinh Mahanidana (Đại Duyên), đức 
Phật giới thiệu với thính chúng chỉ có chín chi. 
Như vậy, ở Kinh này, đức Phật đã không giới 
thiệu với thính chúng về Vô minh, Hành và Lục 
Nhập. 


Trái lại, ở Tương Bộ Ưng Kinh, phẩm Phật Đà, 
đức Phật đã giới thiệu với thính chúng gồm đủ cả 
mười hai chi duyên khởi. Và ở Kinh này đức Phật 
đã xác định một cách minh thị rằng, do đoạn diệt 
“Vô minh” một cách hoàn toàn nên “Hành” diệt 
và “Hành” diệt nên “I[hức” diệt... 

Sự sai biệt về số chi phần trong các Kinh như vậy 
đã làm cho các nhà nghiên cứu Phật học có nhiều 
thắc mắc và có nhiều cách lý giải. Nhưng theo 
chúng tôi, sự sai biệt về số chi duyên khởi ở trong 
các Kinh chẳng qua đó là nghệ thuật thuyết giáo 
của đức Phật. 


Vì mỗi khi thuyết pháp, đức Phật đều quán sát 
căn cơ của thính chúng, nên ở thính chúng này, 


NHÂN DUYÊN HỌC | 131 


Ngài thấy căn cơ thuần thục, họ có thể lãnh hội 
được toàn bộ mười hai chi duyên khởi thì Ngài 
trình bày hết thảy cả mười hai chỉ; ở trong hội 
chúng khác, thính chúng chưa thuần thục, trình 
độ lỡ cỡ thì đức Phật trình bày có hạn chế. 


Lẽ đương nhiên, khi đề cập đến Vô minh và Hành, 
nó sẽ khó hiểu và khó tiếp thu hơn là để cập và 
trình bày về Ái, Thủ, Hữu hay Sanh, Lão, Tử. 

Do đó, sự sai biệt về số mục của các duyên khởi 
ở trong các kinh chẳng qua chỉ là do căn cơ của 
thính chúng và nghệ thuật thuyết giáo của đức 
Phật mà thôi. 

Lại nữa, giáo lý duyên khởi, nó sâu thẳm vi diệu, 
nên đức Phật không phải trình bày một lần, hai 
lần mà có thể hiểu hết được, và thính chúng cũng 
không phải nghe một lần, hai lần mà có thể lãnh 
hội hết. 

Điều này, rõ ràng chúng ta đã thấy đức Phật nói 
với Ngài Ananda ở trong Kinh Đại Duyên, trong 
khi Ngài Ananda đã tự cho mình là người lãnh 
hội được giáo lý duyên khởi như sau: 


“Hy hữu thay, bạch Thế Tôn! Kỳ diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, giáo pháp Duyên Khởi 


132 | THÍCH THÁI HÒA 


này thâm thúy, thật sự thâm thúy và Giáo Pháp 
này đối với con hết sức minh bạch rõ ràng”: 


Nhưng, đức Phật đã quở Ngài Ananda như sau: 


“Này Ananda chớ có nói vậy! Này Ananda, giáo 
pháp Duyên Khởi thâm thúy, thật sự thâm thúy. 
Này Ananda, chính vì không giác ngộ, không 
thông hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại 
bị rối loạn như một ổ kén, rối loạn như một ống 
chỉ, giống như cỏ Muñja và lau sậy Babaja, không 
thể ra khỏi khổ xứ, ác xứ, đọa xứ, sanh tử”1 


Với đoạn Kinh trên, cũng đủ để trả lời cho chúng 
ta rằng, tại sao đức Phật nói về Duyên Khởi, mà 
có Kinh ghi lại chín chi, có kinh ghi lại mười chỉ 
và có kinh ghi lại mười hai chi. Và chính mười 
hai chi duyên khởi mới nói lên được ý nghĩa toàn 
vẹn và giải thích được toàn vẹn tại sao chúng 
sanh bị đắm chìm và luân lưu trong sanh tử. 


Mười hai chi duyên khởi này đã được trường 
phái Hữu bộ trong Phật giáo phối hợp Tam thế 
lưỡng trùng nhân quả như sau: 


Vô minh và Hành thuộc về nhân quá khứ. 





1. Kinh Đại Duyên, Trường bộ HI, Tr 55-56, ĐHVH 1972. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 133 


Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ là quả hiện tại. 
Ái, Thủ, Hữu là nhân hiện tại. 
Sanh, Lão Tử là quả vị lai. 


Đồ biểu của chúng như sau: 








QUÁ Vô minh P 
KHỨ | Hành s 
Z 
Thức ma 
Danh sắc Š 
0a 
Lục nhập © 
c 
Xúc °c E 
4 = 
E HIỆN Thọ s 
TẠI ‹ 3 
n1. ¬ 
si = 
„ z2 
Ái Gì 
Z 
Thủ ? 
Hữu z 
s. 
5 
d 
VỊ Sinh S 
LAI Lão tử »: 


134 | THÍCH THÁI HÒA 


Đây là đồ biểu phối hợp nhân quả gồm có hai 
vòng trong ba đời theo trường phái Hữu bộ. Và 
sự phối hợp như vậy, chỉ có giá trị ở mặt phân tích 
nghiên cứu, chứ ở mặt thực hành và quán chiếu 
một cách tinh tế, thì chúng ta sẽ thấy ngay ở trong 
quả hiện tại và quả vị lai, vẫn bao hàm những tác 
nhân của quá khứ là Vô minh và Hành. Bởi vì, 
Vô minh và Hành vẫn luôn luôn là tác nhân thầm 
kín của sanh tử. Do đó, hễ còn sanh tử là do còn 
Vô minh và Hành. Cho nên, dù quả của hiện tại 
là Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thọ và quả vị 
lai là Sanh, Lão Tử vẫn có mặt của Vô minh và 
Hành dưới một dạng nào đó. 


Ngoài sự phối hợp của nhân quả Tam thế lưỡng 
trùng của mười hai duyên khởi theo Hữu Bộ, lại 
có sự phối hợp nhân quả Nhị đế nhị trùng của 
Luận Tỳ Bà Sa, mà chúng đã được Luận Câu Xá 
và Luận Chánh Lý để cập như sau: 


NHÂN DUYÊN HỌC | 135 











( £ 
Vô minh } =ÁI, Thủ 
Nhân < 
Hành } =Hữu 
& 
Nhân £ „ 
trước Thức 
Danh sắc 
Quả ‹ Lục nhập 
` Lão tử 
Xúc 
` \ Thọ 
( _ 
Nhà by = Vô minh 
8" 4 Thủ 
Hữu  } =Hành 
Nhân 
Sinh Danh sắc 
Quả Lão tử = {4 Lục nhập 
Xúc 
` Thọ 


136 | THÍCH THÁI HÒA 


Theo định lý Duyên Khởi “cái này có nên cái kia 
có; cái này sinh nên cái kia sinh” Do đó, phần 
trước có nên phần sau có, phần trước sinh nên 
phần sau sinh. Đó là sự phối hợp nhân quả của 
mười hai duyên khởi theo Nhị đế nhị trùng. 


Lại nữa, sự phối hợp Mười hai duyên khởi theo 
SỰ, HOẶC!, NGHIỆP?) của Luận Câu Xá như 
sau: 


Vô minh, Ái và Thủ thuộc về HOẶC, tức là thuộc 
về phiền não sai lầm. 

Hành và Hữu thuộc về NGHIỆP, tức là những 
yếu tố năng tác nhân. 

Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thọ, Sanh, Lão 
tử thuộc về SỰ, tức là sự tướng. 


Xin lập biểu đồ để dễ nhận thấy: 





1. Sự: tức là những sự kiện, những sự tướng, cái biểu lộ bên 
ngoài. 

2. Hoặc: tức là những thứ phiền não, mê lầm tiềm ẩn trong 
tâm. 


3. Nghiệp: động cơ thúc đẩy để cho thân, ngữ, ý hoạt động. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 137 


VÔ MINH 
HÀNH 
THỨC 
DANH SẮC 
LỤC NHẬP 
XÚC 

THỌ 


ÁI 
THỦ 


SANH 
LÃO TỬ 


— + NGHIỆP 


138 | THÍCH THÁI HÒA 


Cách phối hợp HOẶC, NGHIỆP, SỰ đối với 
mười hai duyên khởi của Luận Câu Xá như vậy, 
cũng chỉ là một hình thức khác của nhân quả Nhị 
trùng mà thôi. Nhưng, sự phân chia ấy cho chúng 
ta thấy móc xích của vòng sinh tử luân hồi vô tận 
rất cụ thể. 

Lại nữa, Luận Câu Xá nói: 

“Tùng HOẶC sinh HOẶC NGHIỆP 

Tùng NGHIỆP sanh ư SỰ 

Tùng SỰ SỰ HOẶC sinh 

Hữu chỉ lý duy thử”t! 

Nghĩa là từ nơi HOẶC mà HOẶC sinh khởi và 
từ nơi HOẶC mà NGHIỆP sinh khởi, từ nơi 
NGHIỆP mà SỰ sinh khởi, từ nơi SỰ mà sanh 
khởi SỰ và sanh khởi HOẶC, các chi hiện hữu là 
lý ở chỗ này. 

Trong bài kệ nói từ nơi HOẶC mà HOẶC sanh 
khởi, đó là từ Ái mà Thủ sinh khởi, và từ nơi 
HOẶC sinh khởi và từ Vô minh mà Hành sinh 
khởi. 





1. Câu Xá Luận 9, Tr 49, Đại Chính 29. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 139 


Lại nữa, từ nơi NGHIỆP mà SỰ sinh khởi, đó là 
từ nơi Hành mà Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, 
Thọ sanh khởi, từ nơi Hữu mà Sinh, Lão tử sinh 
khởi. 

Lại nữa, từ nơi SỰ mà sinh khởi SỰ, đó là từ nơi 
Thức mà Danh sắc sinh khởi, từ nơi Danh sắc 
mà Lục Nhập sinh khởi... từ nơi Sinh mà Lão Tử 
sinh khởi. 

Và từ nơi SỰ mà sinh khởi HOẶC, đó là từ Thọ 
mà Ái sinh khởi. 

Như vậy, mười hai chi Duyên khởi được phối hợp 
bằng HOẶC, NGHIỆP và SỰ theo Luận Câu Xá. 
Và cứ từ nơi HOẶC mà sinh HOẶC, từ HOẶC 
mà sinh NGHIỆP, từ NGHIỆP mà sinh SỰ, từ SỰ 
mà sinh SỰ, từ SỰ mà sinh HOẶC... 


Vậy, HOẶC, NGHIỆP, SỰ chúng cứ làm nhân 
làm duyên với nhau mà sinh khởi trong vòng 
luân hồi vô tận. 

Sự phối hợp mười hai duyên khởi bằng HOẶC, 
NGHIỆP, SỰ của Luận Câu Xá như vậy đã cho 
chúng ta một cách nhìn rất thấu đáo không 
những ở mặt nhân quả mà còn là mặt phân tích 
và thực nghiệm nữa. 


140 | THÍCH THÁI HÒA 


Lập đồ biểu: 


HOẶC NGHIỆP 


SỰ 


NHÂN DUYÊN HỌC | 141 


C_ HƯƠNG BỐN PHƯƠNG PHÁP 
QUÁN CHIẾU DUYÊN KHỞI 


Đối với pháp Mười hai duyên khởi, Kinh và 
Luận dạy ta thực hành hai pháp quán. Một là lưu 
chuyển và hai là hoàn diệt. 


Quán chiếu lưu chuyển 


Thực tập phương pháp quán chiếu này là để thấy 
rõ nguyên lý duyên khởi: “Cái này sinh, thì cái 
kia sinh. Nghĩa là “vô minh sinh khởi thì hành 
sinh khởi... Nên, ta quán chiếu để thấy rõ sự lưu 


NHÂN DUYÊN HỌC | 143 


chuyển trong mười hai chi duyên khởi liên hệ đối 
với đời sống của ta trong hiện tại; trong ba đời và 
vô thi. 

Quán chiếu sự lưu chuyển và hiện khởi của mười 
hai nhân duyên trong từng niệm hiện tiễn: 


Khi đối cảnh, tâm ta không có giác tỉnh, vô minh 
vọng khởi, khiến ta không thấy rõ đối tượng sinh 
khởi từ nhân duyên và trong nhân duyên có nhân 
và có quả; trong quả có nhân và trong nhân có quả. 


Khi một niệm không tỉnh giác hay thiếu tỉnh 
giác, thì vô minh sinh khởi. Một niệm không tỉnh 
giác làm nhân, làm duyên cho vô minh sinh khởi. 
Vô minh đã sinh khởi, thì nó lại làm nhân, làm 
duyên cho hành sinh khởi; hành đã sinh khởi, thì 
nó lại làm nhân, làm duyên cho thức sinh khởi; 
thức đã sinh khởi, thì nó lại làm nhân, làm duyên 
cho danh sắc sinh khởi; danh sắc đã sinh khởi, 
thì nó lại làm nhân, làm duyên cho lục nhập sinh 
khởi; lục nhập đã sinh khởi, thì nó lại làm nhân, 
làm duyên cho xúc sinh khởi; xúc đã sinh khởi, 
thì nó lại làm nhân, làm duyên cho thọ sinh khởi; 
thọ đã sinh khởi, thì nó lại làm nhân, làm duyên 
cho ái sinh khởi; ái đã sinh khởi, thì nó lại làm 
nhân, làm duyên cho thủ sinh khởi; thủ đã sinh 


144 | THÍCH THÁI HÒA 


khởi, thì nó lại làm nhân, làm duyên cho hữu 
sinh khởi; hữu đã sinh khởi, thì nó lại làm nhân, 
làm duyên cho sanh sinh khởi; sanh đã sinh khởi, 
thì nó lại làm nhân, làm duyên cho lão tử, ưu bi 
khổ não sinh khởi. 


Quán chiếu để thấy rõ mười hai chi phần của 
nhân duyên, nương nhau sinh khởi liên tục, 
không gián đoạn bởi niệm trước và niệm sau như 
vậy, gọi là quán chiếu mười hai chi phần duyên 
khởi ngay trong từng niệm hiện tiền. Niệm trước 
làm nhân duyên cho niệm sau sinh khởi, niệm 
sau lại làm nhân duyên cho niệm sau nữa sinh 
khởi, cứ như vậy mà vọng niệm liên tục sinh khởi 
ở nơi dòng chảy tâm thức của ta. 


Thực tập pháp quán này, ta chú ý đến chất liệu 
niệm và giác ở nơi tâm ta. Và duy trì niệm và 
giác ấy luôn luôn có mặt trong hiện tiền, để niệm 
được thăng tiến thành chánh niệm và giác được 
thăng tiến thành chánh giác. Niệm và giác có mặt 
hiện tiền, thì vô minh không duyên vào đâu để 
sinh khởi. Vô minh không sinh khởi, thì các chỉ 
phần của vô minh không dựa vào đâu để sinh 
khởi, khiến cho các khổ uẩn trong sinh tử chấm 
dứt và Niết Bàn có mặt. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 145 


Quán chiếu sự lưu chuyển và hiện khởi của mười 
hai nhân duyên liên hệ ba đời: 


Nhìn sâu vào trong một niệm của ta, ta thấy có 
đây đủ cả mười hai chi phần duyên khởi và có đủ 
cả ba thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai. Nghĩa 
là trong vô minh có đầy đủ cả mười một chi phần 
kia, và do trong vô minh có cả mười một chỉ 
phần kia, nên chúng mới làm nhân, làm duyên 
cho vô minh sinh khởi và cùng sinh khởi với vô 
minh. Vì vậy, trong vô minh không có chủ thể, 
không có ngã thể mà vô minh sinh khởi là do 
nhân duyên cùng tác động. Và ngay trong một 
niệm duyên khởi của ta cũng bao gồm cả ba đời 
vị lai, hiện tại và quá khứ. Niệm chưa đủ duyên 
để khởi là vị lai; cùng đủ duyên để khởi là hiện 
tại; sau khi niệm đã khởi lại biến diệt là quá khứ. 
Nên, vị lại, hiện tại và quá khứ đều có mặt ngay 
trong một niệm hiện tiền. Một người thấy hiện 
tiền mà không thấy trong một niệm hiện tiền có 
cả vị lai và quá khứ, thì không phải là người thấy 
được pháp duyên khởi xuyên suốt. 

Quán chiếu sự lưu chuyển và hiện khởi của mười 
hai nhân duyên từ vô thi đến vô chung: 


Vô minh là duyên khởi, nên nó không có khởi 


146 | THÍCH THÁI HÒA 


điểm cho nó, nên gọi là vô thỉ và nó cũng không 
có điểm cuối cùng cho nó, nên gọi là vô chung. 
Mười hai chi phần duyên khởi quan hệ với nhau 
được xem như là một vòng tròn mà không phải 
là một đường thẳng. Nên, tự thân của vô minh là 
vô thỉ và vô chung. Nghĩa là cái này diệt thì cái 
kia sinh, sinh và diệt cùng có mặt trong nhau làm 
nhân, làm duyên hỗ trợ nhau sinh diệt tương tục 
vô thỉ và vô chung. 


Lục đạo chúng sanh do đâu mà có? Do nghiệp mà 
có. Nghiệp do đâu mà có? Nghiệp có là do hành 
duyên với vô minh mà sinh khởi. Vô minh do 
đâu mà có? Do duyên vào bất giác mà vọng niệm 
khởi động, các phiển não từ đó mà sinh khởi, 
nghiệp liên hệ đến phiền não mà chiêu cảm nên 
y báo và chánh báo trong lục đạo chúng sanh. 

Theo các nhà Phật học Đại thừa phân tích, thì 
vô minh trong mười hai duyên khởi thuộc về 
vô minh chi mạt mà không phải là vô minh căn 
bản. Căn bản vô minh còn gọi là vô thi vô minh. 
Vô thỉ vô minh, chính là tâm bất giác, mê vọng. 
Chính tâm này liên hệ với nghiệp và nghiệp liên 
hệ với tâm bất giác, mê vọng này, mà khởi sinh sự 
sai thù vạn biệt của thế giới và chúng sanh. Thế 


NHÂN DUYÊN HỌC | 147 


giới và chúng sanh do nghiệp liên hệ với căn bản 
vô minh này, mà chiêu cảm nên thế giới sinh diệt 
của chúng sanh từ vô thi cho đến vô chung. 
Quán chiếu pháp duyên khởi lưu chuyển này 
thành tựu, khiến cho những hạt giống tà kiến về 
hữu thần, vô thần, chấp ngã, chấp pháp nơi ta 
hoàn toàn bị rơi rụng, đưa tâm trở lại với trạng 
thái bình lặng và giác tỉnh hoàn toàn. 


Quán chiếu hoàn diệt 


Thực tập pháp quán này là để thấy rõ nguyên lý 
duyên khởi: “Cái này diệt thì cái kia diệt” Nghĩa 
là “vô minh diệt, thì hành diệt. Sự hủy diệt các 
chi phần ở trong mươi hai duyên khởi liên hệ 
đến đời sống của ta có hai cách. Một là diệt tận 
vô minh chi mạt, khiến cho các chi phần trong 
mười hai duyên khởi đều bị diệt tận; hai là diệt 
tận vô minh căn bản, khiến cho vô minh chi mạt 
và những øì liên hệ đến vô minh đều bị diệt tận. 


Phương pháp quán chiếu và diệt tận chỉ mmạt vô 
mỉnh: 


Chi mạt vô minh không tự có, nó có là từ nơi tâm 
mê hoặc. Ái thủ hữu là chất liệu nuôi dưỡng vô 


148 | THÍCH THÁI HÒA 


minh và kế thừa vô minh. Vì vậy, muốn diệt tận 
chỉ mạt vô minh, thì phải diệt tận ái thủ hữu. Ái 
thủ hữu không tự có, chúng do duyên vào xúc và 
thọ mà sinh khởi. Xúc và thọ không tự có, chúng 
do sáu căn và sáu trần duyên vào nhau mà sinh 
khởi. Sáu căn duyên vào danh và sắc mà sinh 
khởi. Danh và sắc, duyên vào thức mà sinh khởi. 
Thức duyên vào vô minh và hành mà sinh khởi. 
Nên, muốn diệt tận chi mạt vô minh, thì ta phải 
diệt tận ái thủ và hữu. Muốn diệt tận ái thủ và 
hữu, ta phải biết phòng hộ sáu căn qua giới, 
nghĩa là phòng hộ và đình chỉ ái nhiễm ngay ở 
nơi các căn tiếp xúc với các trần. Và ta phải có 
niệm hay giác ngay khi sáu căn tiếp xúc với sáu 
trần, như vậy là ta phòng hộ sáu căn khi tiếp xúc 
với sáu trần qua định. Và khi sáu căn tiếp xúc với 
sáu trần, ta có giác và chiếu để thấy rõ sáu căn 
hay sáu trần và sáu thức đều do duyên khởi, nên 
chúng là vô thường, không có ngã tính, không 
phải là ta, không phải là của ta, khiến cho mọi 
hạt giống chấp ngã và chấp pháp liên hệ chi mạt 
vô minh nơi tâm ta đều bị yếu dần và chúng bị 
phòng hộ và đình chỉ bởi giới, bị nhiếp phục bởi 
định, bị chuyển hóa và quét sạch bởi tuệ. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 149 


Vì vậy, muốn hủy diệt vô minh, trước hết ta phải 
hủy diệt ái thủ và hữu. Muốn hủy diệt ái thủ và 
hữu, ta phải biết phòng hộ, nhiếp phục và hủy 
diệt chúng qua giới, định và tuệ. Tùy theo mức độ 
phòng hộ, nhiếp phục và hủy diệt đối với ái thủ 
hữu qua giới, định, tuệ mà các chi phần của đạo 
lộ giải thoát như chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định, xuất hiện trên tâm. 


Như vậy, muốn đoạn trừ chi mạt vô minh, ta phải 
nhiếp phục ái thủ hữu qua sự phòng hộ sáu căn, 
khi sáu căn tiếp xúc với các đối tượng tương ứng. 
Ái thủ hữu bị giới, định, tuệ nhiếp phục ngay ở 
nơi sát-na của tâm hiện tiền, thì chỉ mạt vô minh 
cũng sẽ bị giới, định, tuệ nhiếp phục và hủy diệt 
ngay trong những sát-na tâm tiếp theo. 


Phương pháp quán chiếu và diệt tận căn bẩn vô 
mỉnh: 


Căn bản vô minh là do duyên vào tâm bất giác mà 
vọng khởi. Bất giác nghĩa là không tỉnh giác. Vô 
minh là không hiểu rõ chân lý, theo các kinh điển 
thuộc văn hệ A hàm, giải thích rằng, vô minh là trạng 
thái của tâm mù quáng không thấy rõ pháp Tứ thánh 
đế. (Đại Bản Kinh - Trường A Hàm 1, Đại Chính 1). 


150 | THÍCH THÁI HÒA 


Luận Thành Duy Thức phân chia vô minh có 
hai loại gồm: Vô minh chủng tử và vô minh hiện 
hành. Vô minh chủng tử là vô minh ngủ ngầm 
ở trong tàng thức, nên nó cũng còn gọi là tùy 
miên vô minh. Hiện hành vô minh là vô minh 
trói buộc chúng sanh ở trong sanh tử hay thế giới 
mê lầm, vì vậy nó cũng còn gọi là triển vô minh. 
(Thành Duy Thức Luận 8 - 9, Đại Chính 31). 


Căn bản vô minh, ở Kinh Thắng Man gọi vô thỉ 
vô minh trụ địa. Loại vô minh này là gốc rễ phát 
sinh hết thảy phiền não, chỉ có tuệ giác của Phật 
mới đoạn trừ hết sạch loại vô minh này. (Thắng 
Man Bảo Khốt, Đại Chính 37). 


Luận Đại Thừa Khởi Tín cho rằng, căn bản vô 
minh cũng còn gọi căn bản bất giác, ấy là niệm 
bất giác khởi lên đầu tiên nơi bản tâm. Niệm khởi 
lên đầu tiên ấy nơi bản tâm, không thấu triệt 
được chân lý, niệm ấy gọi là căn bản vô minh. 
(Đại Thừa Khởi Tín Luận, Đại Chính 32). 


Như vậy, căn bản vô minh là gì? Bản tâm vốn 
thanh tịnh, niệm phân biệt nhân ngã khởi lên đầu 
tiên nơi bản tâm, niệm ấy là căn bản vô minh. 
Vì sao? Vì nó không còn có khả năng thấu triệt 
vạn pháp vốn như như, nên khởi lên nhân ngã sai 


NHÂN DUYÊN HỌC | 151 


thù, khiến bao nhiêu vô minh phiền não duyên 
vào chúng mà khởi sinh vô cùng, vô tận. 


Nên, muốn đoạn trừ căn bản vô minh, thì phải 
quán chiếu thường trực đối với Không, Vô tướng, 
Vô tác và Vô nguyện ở nơi thể tính của tâm giác 
ngộ. 

Quán chiếu thể tính của tâm giác ngộ, vốn rỗng 
lặng, vốn là như, vốn không có tự tính, vốn không 
có nhân ngã, vốn không có pháp, vốn không có 
phi pháp. Pháp hay phi pháp đều là những ý niệm 
thuộc về vô minh. Thực tập quán chiếu như vậy, 
nên gọi là không-quán. Do thành tựu pháp quán 
này mà căn bản vô minh bị diệt tận. 

Thể tính của tâm giác ngộ vốn là rỗng lặng, vốn 
là như, không có tự tính, nên không có bất cứ 
tướng gì có thể khái niệm hay thủ đắc ở nơi thể 
tính giác ngộ ấy. Thường thực tập quán chiếu để 
thấy rõ thể tính giác ngộ vốn thanh tịnh vô tướng 
như vậy, nên gọi là vô-tướng quán. Do thành tựu 
pháp quán này mà căn bản vô minh bị diệt tận. 


Thể tính của tâm giác ngộ vốn rỗng lặng, vốn là 
như, vốn không có tự tính, nên thể tính ấy vốn 
không khởi niệm, vốn không diệt niệm, không 


152 | THÍCH THÁI HÒA 


do duyên vào bất cứ tác ý nào mà hình thành, 
nên gọi là vô-tác quán. Do thành tựu pháp quán 
này mà căn bản vô minh bị diệt tận. 

Thể tính giác ngộ vốn rỗng lặng, vốn là như, vốn 
không có tự tính, nên ở trong thể tính ấy, vốn 
không có bất cứ ước muốn nào khởi và diệt, nên 
gọi là vô nguyện. Thường quán chiếu để thấy rõ 
tự tính giác ngộ thường thanh tịnh như vậy, nên 
gọi là vô nguyện quán. Do thành tựu pháp quán 
này mà căn bản vô minh bị diệt tận. 

Và diệt tận căn bản vô minh, thì chỉ có Phật 
mới diệt tận hoàn toàn. Tại sao? Bởi vì Phật là 
thường giác, là chánh biến giác, nên không có 
lúc nào là Ngài không giác. Và vì giác ngộ triệt 
để và cùng khắp, nên hết thảy vô minh đều vĩnh 
viễn đoạn tận. Kinh nói có bốn hạng người giác 
ngộ về nguyên lý duyên khởi như sau: “Bậc hạ trí 
quán chiếu mà không thấy được Phật tính, và do 
không thấy Phật tính, nên chỉ thành tựu đạo quả 
Thanh văn mà thôi. 


Bậc trung trí quán chiếu mà không thấy được 
Phật tính, nên chỉ thành tựu quả Duyên giác mà 
thôi. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 153 


Bậc thượng trí quán chiếu Phật tính, có thấy, có 
hiểu, nhưng không thấu triệt, nên chỉ an trú vào 
địa vị Thập trú Bồ tát mà thôi. 

Bậc thượng thượng trí, quán chiếu Phật tính, 
do thấy rõ và quán triệt, nên chứng đắc đạo quả 
Vô thượng bồ để: (Đại Bát Niết Bàn Kinh 27, Tr 
524b, Đại Chính 12). 


Vì vậy, thực tập phương pháp tỉnh giác, ta có thể 
giảm trừ và đoạn tận hết thảy vô minh, chấm dứt 
toàn bộ hai loại phân đoạn và biến dịch sinh tử, 
đạt đến đời sống giải thoát hoàn toàn. Nên, vô 
minh mà diệt tận, thì không còn có bất cứ loại 
phiền não nào mà có thể tập khởi. Và vô minh 
đã bị diệt tận, thì không còn có bất cứ một loại 
khổ đau nào có lý do để hiện hữu. Mọi khổ đau 
đều bị điệt tận hoàn toàn theo sự diệt tận của vô 
minh. Nên, Phật là bậc Chánh biến giác hay Vô 
thượng giác. 


Hiệu quả của nhân duyên quán 


Hiệu quả của nhân duyên quán là phá trừ chấp 
ngã, chấp pháp, đoạn tận chi mạt vô minh và căn 
bản vô minh, để thành tựu đời sống giải thoát và 
giác ngộ hoàn toàn. Vì vậy, kinh dạy “Ai thấy được 


154 | THÍCH THÁI HÒA 


lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp; ai thấy 
được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi = Yo 
paticcasaruuppädam passati so dhamnam passafi 
- y0 dhammmam passafi so paticcasaruuppädam 
passati”. (Mahahatthipadopama Suttam, No 28, p 
235, Majjhima Nikäya I, Päli Text Society 1958) 


Và điều này kinh Đại Bát Niết Bàn lại nói cụ thể 
hơn rằng: “Người nào thấy được lý Mười hai 
duyên khởi, chính người ấy đã thấy được pháp; 
Người nào thấy được pháp, chính người ấy thấy 
được Phật. Phật chính là Phật tính. Vì sao? Vì 
Chư Phật đều lấy pháp duyên khởi làm tính”. (Đại 
Bát Niết Bàn Kinh 27, Tr 524a, Đại Chính 12). 


Thấy được pháp duyên khởi là thấy thực tại sinh 
diệt, thực tại vừa sinh diệt, vừa không sinh diệt 
và thực tại siêu việt sinh diệt ngay ở nơi các pháp 
duyên khởi sinh diệt. Thực tại sinh diệt là thực 
tại thế gian bao gồm Khổ và Tập; thực tại vừa 
sinh diệt, vừa không sinh diệt, đó là ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo của Đạo đế. Ở trong Đạo đế, các 
thành phần trợ đạo thuộc về hữu lậu, hữu vi, nên 
có sinh diệt, còn Bát chánh đạo là Đạo, là Thánh 
đạo vô lậu, vô vi, nên không còn sinh diệt. Còn 
Diệt đế là hoàn toàn là vô lậu, vô vi, nên là thực 


NHÂN DUYÊN HỌC | 155 


tại siêu việt sinh diệt. Đối với các pháp duyên 
khởi, Diệt đế được hiểu là Tánh-không và đối với 
pháp giải thoát, thì Diệt đế được xem như là Niết 
Bàn. Tánh-không hay Niết Bàn đều là thực tại 
siêu việt sinh tử, siêu việt ngôn thuyết, siêu việt 
mọi ý niệm. Pháp ấy chỉ có thực hành mới thấy, 
mới chứng nghiệm, như đức Phật đã dạy: “Pháp 
do ta chứng ngộ thật là sâu kín, khó thấy, khó 
chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, 
chỉ có người trí mới thấu hiểu... 

Giáo lý Duyên khởi phủ nhận triệt để đối với các 
học thuyết thiết lập trên nền tảng ngã tính và nó 
cũng phủ nhận triệt để đối với mọi lý thuyết cho 
rằng, các pháp là thường tại hay biến mất hoàn 
toàn. 

Và hiệu quả của nhân duyên quán là phá trừ ngu 
sỉ tà kiến đối với ngã và pháp một cách triệt để, 
làm dẫn sinh chánh kiến và chánh giải thoát. 


156 | THÍCH THÁI HÒA 


C_ HƯƠNG NĂM CÁC LOẠI QUÁ 


Đã có nhân, có duyên tương tác thì nhất định 
quả khởi sanh. Quả được hình thành từ nhân và 
duyên. Quả, tiếng Phạn là Phala. Quả có hai loại 
gồm: hữu vi và vô vi. Quả hữu vi là quả do quan 
hệ nhân duyên mà sinh khởi. Quả hữu vi có bốn 
loại. Quả vô vi là quả do duyên vào sự tu tập giới 
định tuệ hay ba mươi bảy phẩm trợ đạo mà dẫn 
sinh. Quả vô vi có một loại. 


Quả hữu vi có bốn loại gồm: 
1. Đẳng lưu quả 
Đẳng lưu quả còn gọi là Y quả hay Tập quả. Y quả 


NHÂN DUYÊN HỌC | 157 


là quả y vào Tùy thuận y xứ mà thành lập. Tập 
quả là quả sinh khởi từ chủng tử huân tập đồng 
loại mà sinh khởi. Đẳng lưu quả, tiếng Phạn là 
Nisyandaphala. Nisyanda, cùng một dòng chảy, 
cùng một chủng loại. Ở trong Luận Thuận Chánh 
Lý có câu kệ giải thích Đẳng lưu quả như sau: 
“Đẳng lưu tợ tự nhân”. Nghĩa là quả sinh khởi 
tương tợ và đồng loại với nhân. Nên, Đẳng lưu 
quả là quả sinh ra tương tợ với Đồng loại nhân 
và Biến hành nhân. Đồng loại nhân và Biến hành 
nhân là tác nhân sinh khởi Đẳng lưu quả. 


Quả và nhân có hai loại tương tợ gồm: Thể loại 
và tính loại. Thể loại của quả là tương tợ với thọ, 
tưởng, hành, thức... Tính loại của quả là tương 
tợ với tính loại của nhân, như tính thiện, ác hay 
vô ký. Nghĩa là tâm thiện của sát-na trước, sinh 
khởi tâm thiện của sát-na sau. Tâm ác của sát-na 
trước, sinh khởi tâm ác của sát-na sau. lâm vô 
ký hay tâm không thiện ác của sát-na trước, sinh 
khởi tâm vô ký hay tâm không thiện ác của sát- 
na sau. Quả sinh khởi cùng thể loại và cùng tính 
chất như vậy gọi là Đẳng lưu quả. 


Đồng loại nhân sinh khởi Đẳng lưu quả là do các 
pháp liên hệ tương tác không đồng biến hành, 


158 | THÍCH THÁI HÒA 


khiến mỗi tính loại hay thể loại đều hướng đến 
tợ loại của chính nó. 


Biến hành nhân sinh khởi Đẳng lưu quả là do quả 
liên hệ tương tợ đến tính chất nhiễm hay tịnh của 
nhân đồng biến hành. Lại nữa, Đẳng lưu quả, tuy 
sinh khởi từ Đồng loại nhân là thiện, ác hay vô 
ký, nhưng quả của nó lại hướng đến lạc thọ, khổ 
thọ và xả thọ, nên gọi Đẳng lưu quả sinh khởi từ 
Biến hành nhân. 


Lạc thọ, khổ thọ, xả thọ của Đẳng lưu quả không 
sinh khởi từ Đồng loại nhân mà sinh khởi từ Biến 
hành nhân, vì sao? Vì do các pháp đồng biến hành 
hướng đến bộ loại khác nó mà tương tợ với nó. 
Như nhân thiện sinh khởi quả báo vui. Nhân ác 
sinh khởi quả báo khổ. Nhân không thiện không 
ác hay vô ký, thì sinh khởi quả báo không vui 
không khổ. Nhưng, khi nhân ác đã sinh khởi quả 
khổ, thì quả khổ ấy là vô ký, chứ không phải khổ 
là ác. Quả khổ không phải là ác, nhưng quả khổ 
là do nhân ác dẫn sinh. Khi nhân thiện đã sinh 
quả vui, thì quả vui ấy là vô ký, chứ không phải 
là thiện, nhưng quả vui ấy là do nhân thiện dẫn 
sinh. Nhân sinh khởi quả như vậy, gọi là nhân 
biến hành sinh khởi quả đẳng lưu. Vì quả như 


NHÂN DUYÊN HỌC | 159 


vậy, nó thuộc nhân biến hành, nên gọi là nhân 
biến hành sinh quả đẳng lưu. 


Theo Thành Duy Thức Luận 8, Đẳng lưu quả 
không phải chỉ dẫn sinh từ hai nhân Đẳng lưu 
và Biến hành mà còn dẫn sinh từ bảy nhân gồm: 
1- Khiên dẫn nhân. 2- Sanh khởi nhân. 3- Nhiếp 
thọ nhân. 4- Dẫn phát nhân. 5- Định dị nhân. 6- 
Đồng sự nhân. 7- Bất tương vi nhân cùng với các 
duyên như Nhân duyên và Tăng thượng duyên 
mà Quả đẳng lưu thành tựu. (Thành Duy Thức 
Luận 8, Tr 42b, Đại Chính 31). 


Theo Thành Duy Thức Luận Quán Tâm Pháp 
Yếu: Đẳng lưu quả có hai loại gồm: Chân đẳng 
lưu quả và Tợ đẳng lưu quả. 


Chân đẳng lưu quả: Do tập khí huân thành chủng 
tử thiện ác đời trước, nên đời này sinh ra, lại ưa 
thích điều thiện, ác đã được huân tập ấy. Đó gọi 
là Chân đẳng lưu quả. 


Tợ đẳng lưu quả: Đời trước có tâm không não hại 
chúng sanh, đời này được quả báo sống lâu; đời 
trước sống với tâm không tham lam, bần tiện, đời 
này được quả báo giàu có. Đời này bị nghèo đói, 
do đời trước sống với tâm tham lam, bần tiện; 


160 | THÍCH THÁI HÒA 


đời nay vợ con hay chồng con bất chánh, do đời 
trước sống với tâm hạnh tà dâm... Đó gọi là Tợ 
đẳng lưu quả. (Thành Duy Thức Luận Quán Tâm 
Pháp Yếu, Tục Tạng Kinh 82). 


2- Dị thục quả 


Dị thục quả, còn gọi là báo quả. Tiếng Phạn là 
vipäkaphala. Ấy là quả báo khổ, vui do hành 
động thiện ác của chúng sanh chiêu cảm. DỊ thục 
quả, do Dị thục nhân và Tăng thượng duyên tác 
động hỗ tương tạo thành. 


Dị thục có bốn nghĩa: 


Dị thục thời: Thời điểm tạo nhân và thời điểm 
thọ nhận quả báo khác nhau. Tạo nhân thiện ác 
trong đời hiện tại mà thọ nhận quả báo khổ vui 
trong đời vị lai, nên gọi là Dị thục thời. 


Dị thục tánh: Tính chất của nhân và quả khác 
nhau. Nhân là thiện ác mà quả là khổ, vui, vô ký. 
Nên, gọi là Dị thục tánh. 


Dị thục loại: Vì nhân là tạo ra nghiệp mà quả là 
nhận lấy chánh báo và y báo, nên gọi là Dị thục loại. 


Dị thục sanh: Do dựa vào chủng tử thuộc về hai 


NHÂN DUYÊN HỌC | 161 


chướng ngại là phiền não chướng và sở tri chướng 
mà thiết lập Dị thục sanh, nên Dị thục sanh thuộc 
về quả hữu lậu. Đối với quả vô lậu không gọi là 
Dị thục sanh. (Thành Duy Thức Luận Quán Tâm 
Pháp Yếu, Tục Tạng Kinh 82). 


Luận Du Già nói: “Y xứ của DỊ thục quả là Tập 
khí. Tập khí y xứ là chỉ cho hết thảy công năng 
hàm chứa, để chiêu cảm quả dị thục. Có mười 
lăm y xứ hàm chứa công năng chiêu cảm quả dị 
thục, nhưng Tập khí y xứ hàm chứa công năng 
mạnh nhất, nên nêu tên y xứ này. 


Dị thục quả là do năm nhân gồm: Khiên dẫn nhân, 
Sanh khởi nhân, Định dị nhân, Đồng sự nhân, Bất 
tương vi nhân và một Tăng thượng duyên tác động 
hỗ tương, khiến Dị thục quả thành tựu. (Thành 
Duy Thức Luận 8, Tr 42b, Đại Chính 31). 


Dị thục quả có hai loại: 


Chân đị thục: Nghiệp dẫn phát sinh do liên hệ vô 
minh, tạo ra hành vi thiện ác, gọi là dẫn nghiệp. 
Dẫn nghiệp đưa đến thọ quả báo khổ vui chung, 
nên gọi là Chân dị thục. 


Dị thục sanh: Do vô minh thuần thục sinh khởi, tạo 
tác hành vi thiện ác, gọi là mãn nghiệp. Mãn nghiệp 


162 | THÍCH THÁI HÒA 


dẫn đến quả báo khổ vui cá biệt. Quả báo khổ vui 
do mãn nghiệp đem lại, gọi là DỊ thục sanh. DỊ thục 
sanh quả là quả báo sai biệt do liên hệ đến những 
tác ý hay những tư niệm cá biệt tạo nên. 


Luận Thuận Chánh Lý nói đến tính chất vô ký 
của quả dị thục như sau: “Dị thục vô ký pháp, hữu 
tình, hữu ký sanh” Hữu ký sanh, nghĩa là hết thảy 
pháp thuộc về hữu lậu thiện ác có thể ghi nhận từ 
Dị thục quả, nên gọi là hữu ký. Về sau từ nơi hữu 
ký ấy, dị thục mới khởi sinh thiện ác, mà không 
phải là đồng thời liên tục, nên gọi là hữu ký sanh. 
(Thuận Chánh Lý Luận 8, Tr 436b, Đại Chính 29). 


Tính chất của Chân dị thục và Dị thục sanh đều 
thuộc về vô ký và do dựa vào tính chất vô ký này, 
mà nghiệp sanh khởi tùy thuộc vào duyên thiện hay 
ác. Nếu có thiện duyên, gặp được thiện hữu tri thức 
hướng dẫn, thì thiện tánh phát sanh và nếu không 
gặp thiện hữu tri thức, mà gặp ác hữu tri thức hướng 
dẫn thì ác tính phát sanh. Nên, tính chất của Chân 
đị thục và Dị thục sanh là vô ký, nhưng nó trở thành 
thiện hay ác, xấu hay tốt là tùy thuộc vào duyên. 


Lại nữa, tính chất của DỊ thục nhân là thiện hoặc 
ác, nhưng tính chất của Dị thục quả là vui hoặc 
khổ. Do bản chất nhân quả của chúng khác nhau 


NHÂN DUYÊN HỌC | 163 


như vậy, nên gọi là Dị thục quả. Nhân quả dị thục 
là trạng thái luân hồi của hết thảy chúng sanh 
trong lục đạo. (Câu Xá Luận, Đại Chính 29). 


3- Sĩ dụng quả 


Sĩ dụng quả, tiếng Phạn là Purusakäraphala. Purusa 
là sĩ, con người, tác giả. Kara là dụng cụ. Phala là 
quả hay sự nghiệp. Sĩ dụng quả là sự nghiệp hay kết 
quả thành tựu do năng lực tác dụng của con người. 
Nên, Sĩ dụng quả còn gọi là Sĩ phu quả. Thu hoạch 
hoa màu là do năng lực tác dụng của nông dân; thu 
hoạch lợi nhuận do trao đổi hàng hóa đem lại, từ 
năng lực tác dụng của thương gia; thu hoạch lợi 
nhuận là do năng lực tác dụng của các doanh nhân. 
Nói cách khác, bất cứ kết quả nào thành tựu từ 
khối óc và tay chân của con người đều gọi là Sĩ phu 
quả hay Sĩ dụng quả hay nói theo Thuận Chánh Lý 
Luận: “Nếu pháp nào được sinh khởi do thế lực của 
nhân và pháp, thì pháp ấy được gọi là Sĩ dụng quả. 
(Thuận Chánh Lý Luận 18, Tr 436, Đại Chính 29). 


Sĩ dụng quả có hai loại gồm: Nhân sĩ dụng và 
Pháp sĩ dụng. 


Nhân sĩ dụng: Nhân sĩ dụng là kết quả do năng lực 
của con người tạo ra hoặc của những loài có tri 


164 | THÍCH THÁI HÒA 


giác tạo ra từ sự nghiệp lao động. Ví dụ: Cái nhà 
là Sĩ dụng quả của con người, vì sao? Vì nó thành 
tựu là do năng lực lao động của con người tạo ra. 


Pháp sĩ dụng: Pháp sĩ dụng là kết quả do năng 
lực tác dụng của các pháp thuộc về sắc và tâm 
tạo ra. Sắc thuộc những yếu tố thuộc về vật chất. 
Tâm thuộc về ý chí, nghị lực, kiến thức, trí thức 
hay tinh thần. Do tác dụng cả sắc và tâm tạo nên 
thành quả. Thành quả được tạo thành như vậy, 
gọi là Pháp sĩ dụng. Con người đập đá và đá vỡ. 
Đá vỡ là thành quả của người đập đá. Nên, đá vỡ 
là Pháp sĩ dụng. Ngoài ra, đá vỡ là kết quả do sức 
nóng mặt trời, nước xói mòn hay sức công phá 
của thời gian, tất cả đêu được gọi là Pháp sĩ dụng. 


Theo Câu Xá Luận, Sĩ dụng quả thành tựu từ Câu 
hữu nhân và Tương ưng nhân, cùng với nhân 
duyên trong bốn duyên tác động mà hình thành. 


Cũng có quan điểm cho rằng, Sĩ dụng quả thành 
tựu từ tám nhân gồm: Quán đãi, Khiên dẫn, Sanh 
khởi, Nhiếp thọ, Dẫn phát, Định dị, Đồng sự, Bất 
tương vi, cùng với ba duyên gồm: Nhân duyên, 
Đẳng vô gián duyên, Tăng thượng duyên tác 
động hỗ trợ tạo thành Sĩ dụng quả. (Thành Duy 
Thức Luận 8, Tr 42, Đại Chính 31). 


NHÂN DUYÊN HỌC | 165 


Theo Thuận Chánh Lý Luận, Sĩ dụng quả có bốn 
loại gồm: 


Câu sinh: Có mặt cùng một lúc và hỗ trợ làm cho 
thế lực của nhân được sinh khởi. 

Vô gián: Từ khi sinh khởi và tiếp diễn liên tục không 
gián đoạn là do thế lực của nhân từ ý niệm trước đó, 
làm tác dụng cho ý niệm sau sanh khởi và thế lực của 
chúng tiếp tục sanh khởi như vậy không gián đoạn. 


Cách việt: Nghĩa là thời gian cách khoảng, nó lần 
lượt tạo ra thế lực của nhân để sanh khởi. Ví dụ 
như trường hợp của người nông dân trồng trọt, 
thợ thuyền sản xuất sản phẩm... phải trải qua 
một thời gian dài mới có thành quả. 

Bất sanh: Bất sanh là Niết Bàn. Do thế lực của vô 
gián đạo mà đạt được. Nghĩa là do thế lực của vô 
gián đạo mà đoạn trừ được các chủng tử ngủ ngầm 
ở nơi tâm khiến chứng được trạch diệt. Nghĩa là 
chủng tử tùy miên ở nơi tâm hoàn toàn tịch lặng, 
nên gọi là trạch diệt. Và hạt giống ấy không sanh 
khởi trở lại, nên gọi là bất sanh. Trạch diệt hay bất 
sanh trong ý nghĩa này vừa là Sĩ dụng quả và vừa 
có ý nghĩa Ly hệ quả. Nghĩa là Sĩ dụng quả trên 
đường đi đến thành tựu Ly hệ quả hay bất sanh. 


166 | THÍCH THÁI HÒA 


Nghĩa là do tu tập, khiến từ pháp hữu vi chuyển 
sang vô vi, từ quả hữu lậu chuyển sang vô lậu. 
4- Tăng thượng quả 


Tăng thượng quả, tiếng Phạn là Adhipatiphala. 
Adhipari, nghĩa là tăng thượng. Phala, nghĩa là 
quả. Tăng thượng quả là kết quả do năng tác 
nhân phối hợp với bốn duyên mà tạo thành. 


Tăng thượng quả do dựa vào mười một y xứ mà 
tạo thành. Mười một y xứ gồm: 


Ngữ y xứ: Y xứ thuộc về ngôn ngữ. 


Lãnh thọ y xứ: Y xứ thuộc về tiếp nhận và lãnh 
nạp. 


Hữu nhuận chủng tử y xứ: Y xứ thuộc về chủng 
tử tươi nhuận. 


Vô gián điệt y xứ: Y xứ sanh diệt liên tục, không 
có gián cách. 


Cảnh giới y xứ: Y xứ thuộc về cảnh giới. 
Căn y xứ: Y xứ thuộc về các quan năng. 


Tác dụng y xứ: Y xứ thuộc về tác dụng. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 167 


Sai biệt công năng y xứ: Y xứ thuộc về các công 
năng khác nhau. 


Hòa hợp y xứ: Y xứ thuộc về hòa hợp. 
Chướng ngại y xứ: Y xứ thuộc về chướng ngại. 
Bất chướng ngại y xứ: Y xứ không chướng ngại. 


Mười một y xứ này không phải chỉ làm y xứ cho 
Tăng thượng quả mà còn làm y xứ cho các quả 
khác. Tuy nhiên, đối với Tăng thượng quả, thì mười 
một y xứ này làm y cứ rất rõ rệt, nên nhấn mạnh 
mười một y xứ này làm y xứ cho Tăng thượng quả. 


Phạm vi của Tăng thượng quả rất rộng, nên mười 
nhân, bốn duyên đều có thể dẫn tới Tăng thượng 
quả. Và tất cả quả nào không thuộc về Dị thục 
quả, Đẳng lưu quả, Sĩ dụng quả và Ly hệ quả đều 
được nhiếp vào ở trong Tăng thượng quả. Ví dụ, 
Nhãn thức là Tăng thượng quả của nhãn căn và 
sắc trân. Nhĩ thức là Tăng thượng quả của nhĩ 
căn và thanh trần, cho đến ý thức là Tăng thượng 
quả của ý căn và pháp trần. 


Do đó, phạm vi dẫn tới Tăng thượng quả rộng 
hơn phạm vi của các quả khác. 


Đẳng lưu quả, Dị thục quả, Sĩ dụng quả và Tăng 


168 | THÍCH THÁI HÒA 


thượng quả là bốn quả thuộc về hữu vi, hữu lậu. 


Quả vô vi có một quả là Ly hệ quả. 


Š. Ly hệ quả 


Tiếng Phạn là V/samyogaphala. Visam là tách rời, ly 
khai. Yoga là tương ưng, liên hệ. Phala là quả. Ly hệ 
quả là quả do chứng ngộ Niết Bàn đem lại, do đoạn 
trừ và ly khai hết thảy phiền não. Nên, Ly hệ quả còn 
gọi là Giải thoát quả, Vô vi quả hay Đạo quả, nghĩa 
là đạo quả do tu tập Thánh đạo vô lậu mà thành tựu. 


Nói tóm lại, Ly hệ quả là quả chứng đắc Niết Bàn 
đo tu tập Đạo đế ở trong Tứ diệu đế mà thành tựu. 


Ly hệ quả do dựa vào chánh kiến hay chân thật 
kiến đạo mà thành tựu. Chánh kiến hay chân thật 
kiến đạo thuộc về Thánh đạo vô lậu, nên chánh 
kiến còn gọi là vô lậu kiến. Chánh kiến hay chân 
thật kiến đạo có khả năng giúp đỡ sự tu tập sinh 
khởi quả vô lậu. 

Thuận Chánh Lý Luận giải thích: “Ly hệ quả là 
quả trạch diệt. Trạch là trí tuệ; diệt là lậu tận. Do 
lấy trí tuệ làm nhân tu tập, xa lìa và đoạn tận mọi 
sự trói buộc của tham ái, khiến chứng đắc Diệt 
đế. Nên, Diệt đế là quả ly hệ. Trạch hay trí tuệ 


NHÂN DUYÊN HỌC | 169 


là tu nhân và diệt hay giải thoát là kết quả. Vậy, 
quả ly hệ là quả trạch diệt hay là quả Niết Bàn. 
(Thuận Chánh Lý Luận 18, tr 437, Đại Chính 29). 


Thành Duy Thức Luận cho rằng: “Ly hệ quả do 
năm nhân gồm: Nhiếp thọ, Dẫn phát, Định dị, 
Đồng sự, Bất tương vi phối hợp với Tăng thượng 
duyên mà thành tựư”. (Thành Duy Thức Luận 8, 
Tr 42, Đại Chính 31). 


Trong Ly hệ quả, thì các quả vị Tu đà hoàn, Tư đà 
hàm, A na hàm vừa là Sĩ dụng quả và vừa là Ly hệ 
quả. Vì các vị này đang ở những giai đoạn, đoạn 
trừ lậu hoặc để đạt tới vô lậu, vô vi của A la hán 
quả. A la hán quả là quả hoàn toàn thuộc về quả 
ly hệ, nên nó là quả hoàn toàn thuộc về vô lậu, vô 
vi, giải thoát hoàn toàn, không còn bị buộc ràng 
bởi các phiền não trong sanh tử. 


Như vậy, quả có năm thứ và hai loại. năm thứ 
gồm: Đẳng lưu quả, Dị thục quả, Sĩ dụng quả, 
Tăng thượng quả và Ly hệ quả. Và chúng phân 
thành hai loại gồm: Hữu vi và vô vi. Quả hữu 
vi gồm: các quả thuộc về Đẳng lưu, Dị thục, Sĩ 
dụng, Tăng thượng và quả Vô vi là quả Ly hệ. 


170 | THÍCH THÁI HÒA 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1- Mahahatthipadopama Suttam, No 28, p 235, 
Majjhima Nikaya I, Pali Text Society 1958. 


2- Thích Minh Châu dịch, Kính Đại Duyên, 
Trường bộ III,ĐHVH 1972. 


3- Thích Minh Châu dịch, Kinh Saccakä, Trung 
Bộ I, ĐHVH 1973. 


4- Thích Minh Châu dịch, Tương Ưng Bộ Kinh, 
Tập I, ĐHVH, 1982. 


5- Phật Đà Da Xá Cộng Trúc Phật Niệm dịch, 
Đại Bản Kinh - Trường A Hàm I, Đại Chính 1. 


6- Đàm Vô Sấm dịch, Đại Bát Niết Bàn Kinh 27, 
Đại Chính 12. 


NHÂN DUYÊN HỌC | 171 


7- Cầu Na Bạt Đà La dịch, Thắng Man Sư Tử Hống 
Nhất Thừa Đại Phương Tiện Quảng, Đại Chính 12. 


8- Cát Tạng soạn, 1hắng Man Bảo Khối, 
Đại Chính 37. 


9- Di Lặc tạo, Du Già Sư Địa Luận 5, 
Huyền Tráng dịch, Đại Chính 30. 


10- Uất Lăng Ca tạo, Duyên Sanh Luận, 
Đạt Ma Cấp Đa dịch, Đại Chính 32. 


11- Hộ Pháp... đẳng tạo, Thành Duy Thức Luận, 
Huyền Trang dịch, Đại Chính 31. 


12- Hộ Pháp tạo, Thành Duy Thức Bảo Sanh Luận, 
Nghĩa Tịnh dịch, Đại Chính 31. 


13- Khuy Cơ soạn, Thành Duy Thức Luận Thuật Ký, 
Đại Chính 43. 


14- Khuy Cơ soạn, Thành Duy Thức Luận 
Chưởng Trung Xu Yếu, Đại Chính 43. 


15- Huệ Chiểu thuật, hành Duy Thức Luận Liễu 
Nghĩa Đăng, Đại Chính 43. 


16- Trí Châu soạn, Thành Duy Thức Luận Diễn Bí, 
Đại Chính 43. 


172 | THÍCH THÁI HÒA 


17- Trạm Huệ soạn, Thành Duy Thức Luận 
Thuật Ký Tập Thành Biên 30, Đại Chính 67. 


18- Chúng Hiển tạo, Thuận Chánh Lý Luận, 
Huyền Tráng dịch, Đại Chính 29. 


19- Mục Kiển Liên tạo, Pháp Uấn Túc Luận, 
Huyền Tráng dịch, Đại Chính 26. 


20- Thế Thân tạo, Câu Xá Luận, Huyền Tráng 
dịch, Đại Chính 29. 


21- An Tuệ tạo, Đại Thừa A Tỳ Đạt Ma Tạp Tập Luận 4, 
Huyền Tráng dịch, Đại Chính 31. 


22- Ma Lê Bạt Ma tạo, Thành Thật Luận, 
Cưu Ma La Thập dịch, Đại Chính 32. 


23- Trí Húc soạn, Thành Duy Thức Luận Quán 
Tâm Pháp Yếu, Tục Tạng Kinh 82. 


24- Mã Minh tạo, Đại Thửa Khởi Tín Luận, 

Thật Xoa Nan Đà dịch, Đại Chính 32. 

25- Kimura Taiken - Tiểu Thửa Phật Giáo Tư Tưởng 
Luận, Thích Quảng Độ, Khuông Việt, xb 1971. 

26- Visuddhi Magơea - Buddhaghosa = Thanh tịnh 
đạo luận - Phật âm, Thích nữ Trí Hải dịch, 899, 
chùa Pháp Vân tại Pomana. USA, Ấn hành 1995). 


NHÂN DUYÊN HỌC | 173 


Kính ấn tống 


Đại đức Thích Vân Pháp - Trú trì chùa Từ Vân, Huế 


Nhân duyên học 


Thích Thái Hòa 


NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - VĂN NGHỆ TP.HCM 
88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1 - TP.HCM 
ĐT: (08) 38216009 - 39142419 
Fax: (08) 39142890 
Email: nxbvanhoavannghe@yahoo.com.vn 
Website: nxbvanhoavannghe.org.vn 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Biên lập: 

Sửa bản ïn: 

Trình bày: 

Minh họa bìa: 

Liên kết xuất bản: 


Huỳnh Thị Xuân Hạnh 
Kim Phước 

Bảo Bảo 

Phương Niệm 

Từ Quảng 

Công ty TNHH Pháp Uyển 





In lần thứ nhất. Số lượng: 1000 cuốn, Khổ 13.5x20.5 em 
Tại: Công ty TNHH Pháp Uyễn 

Số đăng ký KHXB: 1514-2013/CXB/01-97/VHVN 
Quyết định xuất bản số: 382/QĐÐ-NXBVHVN 


Ngày 29 tháng 11 năm 2013 


In xong và nộp lưu chiểu Quý IV năm 2013 


